


DUYÊN KHỞI 


Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 
Tenzin Gyatso 


Ghi chú: 
1. Các cước chú tại cuối trang là của dịch giả Việt ngữ 
cho thêm vào trong mục đích làm sáng tỏ các thuật 
ngữ Hán- Việt của Phật giáo Việt Nam. 
2. Chữ viết tắt: s.: phạn ngữ, p.: pali, t. tạng ngũ, 
e.:anh ngữ, c. hán ngữ. 
Sđd: Sách đã dẫn 
Dịch giả: Lý Bùi 
Pháp danh: Sonam NyIma Chân Giác 
Bản dịch 2008 


Đây là một bài dịch từ bản phiên âm và đã có 
biên soạn lại của các loạt bài thuyết pháp do 
đức Đạt Lai Lạt Ma đã ban cho công chúng 
trong ba ngày pháp hội tại Luân Đôn, năm 
1984, với vị dịch giả Anh ngữ là Jjeffrey 
Hopkins. 


Nhập đề 


Điều quan trọng khi hành trì là hành giả cần 
phải phát khởi một nguyện ý tốt và đúng. Tại 
sao cần phải bàn thảo về đề tài khởi nguyện ý 
này? Dĩ nhiên nguyện lực không phải vì tiền, 


danh tiếng, hoặc là vì lý do muốn mưu sinh 
trong đời sống hiện tại. Chúng ta có những 
phương cách khác để mang lại nhiều tiền bạc, 
danh tiếng và nhiều thứ thích thú khác. Do đó, 
dù khó khăn về ngôn ngữ, lý do chính mang 
quý vị đến đây, và cho cả chính cá nhân tôi 
nữa, là chúng ta đều đi tìm cầu hạnh phúc và 
không muốn khổ đau. Về điểm này, không ai có 
thể chối cãi và tất cả mọi người đều đồng ý. Tuy 
nhiên, mỗi người có phương cách khác nhau để 
đạt hạnh phúc và giải quyết các vấn đề. Hơn 
nữa, hạnh phúc và khổ đau cũng có nhiều loại 
khác nhau. Ở đây, chúng ta không những 
nhắm đạt đến sự giải tỏa khổ đau, hay phúc lạc 
tạm thời mà còn suy tư tìm đạt mục đích và 
phúc lạc trường kỳ. Là phật tử, chúng ta không 
chỉ đi tìm kiếm phúc lạc cho đời này mà còn 
nghĩ đến nhiều đời sau nữa. Chúng ta không 
tính thời gian vài tuần, vài tháng hay vài năm, 
mà tính cho nhiều kiếp và ngay cả cho các đại 
kiếp vị la1. 


Trong phạm vi này, tiền bạc tuy có mang lại 
chút lợi ích, nhưng các quyền lực và của cải thế 
gian có giới hạn, hiển nhiên là có các thứ đó thì 
tốt, nhưng nó có giới hạn. Trên quan điểm Phật 


giáo, nếu chúng ta phát triển được điều gì trong 
tâm thức thì sẽ mang điều đó theo qua những 
kiếp sau không mất. Bản tánh của tâm thức là, 
khi phát triển thực sự được một đức hạnh nào 
một cách sống động trong tâm thì đức hạnh đó 
sẽ luôn luôn tôn tại, và không những tổn tại mà 
còn tăng trưởng theo thời gian. Khi biết phát 
triển đúng cách, những đức hạnh của tâm thức 
sẽ tăng trưởng vô biên. Điều đó mang lại hạnh 
phúc, không những lâu dài mà còn sẽ giúp 
chúng ta có thêm nhiều sức mạnh nội tâm 
trong đời sống thường ngày. Hãy chú tâm lên 
những điểm đó, với một nguyện ý thanh tịnh, 
và nghe không sao lãng, buồn ngủ. 


Ngay cả về phía của tôi, nguyện ý chính là phát 
tâm chân thật với các người khác, thật lòng 
quan tâm đến họ và sự phúc lạc của họ. 


Vậy, bây giờ làm sao chúng ta phát triển đức 
hạnh trong tâm thức? Muốn vậy, phải hành trì 
thiển định, nghĩa là chuyển hóa tâm. Nếu 
không dũng mãnh tỉnh tấn thì sẽ không thành 
tựu chuyển hóa tâm, do đó, cần phải tỉnh tấn. 
Thiền định chỉ là thuần thục hóa tâm thức 
trong những ý nghĩa mới. Như vậy, cũng có 


nghĩa là trở nên thuần thục với đối tượng mà ta 
thiền quán. Chúng ta cũng biết, thiển định là 
những phương pháp quán chiếu khác nhau, 
trong đó, ta phân tích đối tượng, sau cùng là 
trụ trong định nhất tâm' vào đối tượng đó. 
Trong thiền quán phân tích có hai loại: một là 
sử dụng đối tượng thiền quán như là phương 
cách để cột tâm lại; và loại kia, trong đó cái gọi 
là đối tượng thực sự là chủ thể, hay là, cái loại 
ý thức trong đó ta cố gắng phát triển tâm của 
ta. Khi xem xét các phương pháp thiền định 
khác nhau, chúng ta thấy có nhiều cách để 
phân loại thiền định. 


Đối với cái điều chúng ta thiền quán, Phật giáo 
thường tiện ích phân làm lý và hạnh. Hạnh là 
phần chính. Bởi vì chính đức hạnh sẽ đưa đến 
hạnh phúc tương lai cho ta và cũng nhờ đức 
hạnh mà ta mang lại hạnh phúc cho người 
khác. Để có một đức hạnh thanh tịnh và viên 
mãn, ta cần phải hiểu rõ về lý nghĩa là chánh 
kiến. Hạnh kiểm của mình cần phải được lập 
thành vững chắc trên lẽ phải, vì thế ta cần phải 
có chánh kiến. 


' Nhất tâm định: e. single-pointed meditation. 


Nét đặc trưng của các đức hạnh chính trong hệ 
giáo lý Phật giáo là gì? Đó là thuần hóa và rèn 
luyện tâm thức của ta, nói cách khác là giới 
sát”. Nói chung, Phật giáo phân ra làm hai loại 
gọi là đại thừa và tiểu thừa. Đại thừa có gốc rễ 
là lòng từ bi vị tha giúp đỡ người khác. Còn tiểu 
thừa có gốc rễ là tâm từ không sát hại các 
chúng sinh. Như vậy, gốc rễ của mọi giáo lý 
Phật giáo là tâm từ bị. Đức Phật, là đấng 
truyền bá giáo lý này, cũng đản sinh ra từ lòng 
từ bi, và đức hạnh cao quý chính của đức Phật 
là tâm đại từ bị. Lý do chính, thích đáng để ta 
xin thọ quy y với Đức Phật là tâm đại từ bi của 
Ngài. 


Tăng già, là đoàn thể tâm linh của chư tăng, có 
bốn phẩm hạnh thanh tịnh để ban giáo pháp. 
Thứ nhất là không đánh trả lại khi bị người 
làm hại hay đánh đập. Thứ hai, không đáp trả 
với tâm sân hận khi bị người đến đối xử với tâm 
sân hận. Thứ ba, không đáp trả khi bị người 


# Giới sát (s. ahimsa), có khi dịch là bất hại hay bất bạo 
động, nghĩa là không làm tổn hại đến các chúng sinh hữu 
tình khác. 


đến thách thức mình với toàn những lời ác ngữ 
hay nhục mạ, dù cho không có sân hận và 
không bạo động. Thứ tư, không đánh trả nếu 
người khác đến kết tội và làm phiền não mình. 
Đó là bốn điều hành trì tích thiện, và là đức 
hạnh đặc biệt của Tăng đoàn. Đó là nét đặc 
trưng của phẩm hạnh của các tăng ni. Gốc rễ 
của điều đó là đến từ tâm từ bi, phải không? 
Như thế, phẩm hạnh chính của Tăng đoàn phải 
bắt nguồn từ tâm từ bi; sự Quy y Tam bảo của 
Phật tử về Phật, Pháp và Tăng đều bắt gốc rễ 
từ tâm từ b1. 


Tất cả mọi tôn giáo đều có hệ thống khuyến tu 
mạnh mẽ với giáo lý về tâm từ bi. Đức hạnh 
giới sát căn bản này có gốc là tâm từ và là điều 
chúng ta cần phải có, không những đối với đời 
sống thường ngày, mà còn phải sử dụng để giải 
quyết những tranh chấp giữa các quốc gia trên 
thế giới. 


Duyên khởi 


Nói chung, có thể nói rằng cho dù có nhiều cách 
khác nhau để giảng giải về Duyên Khởi thì đó 
cũng vẫn là tổng quan của hệ giáo lý Phật giáo. 
Từ ngữ duyên khởi theo Phạn ngữ là pratitya 
samutpada. Từ ngũ pratitya có ba nghĩa sau: ý 
nghĩa, nương tựa và tùy thuộc. Cả ba điều đều 
có đại khái cùng nghĩa là tùy thuộc. 
Samutpada nghĩa là khởi lên. Như thế, ý nghĩa 
của cả hai từ ngữ chung nhau là khởi lên tùy 
theo các điều kiện nguyên nhân. Khi sự khởi 
lên tùy theo các yếu tố được giải nghĩa trên một 
bình diện vi tế thì hiểu được điều đó cũng đưa 
đến sự hiểu biết về hiện hữu tự tánh. Để suy tư 
về sự kiện sự vật trống rỗng bởi vì nó là duyên 
khởi, ta phải hiểu rõ cái "sự vật đó", cái vật thể 
mà ta đang suy tư về nó. Do đó, ta cần phải 
nhận biết vật thể đó, và hiểu rõ các hiện tượng 
tạo ra niềm khoái cảm và đau đón, điều nào 
làm tổn hại hoặc điều nào làm lợi lạc cho ta, 
V.V... 


Trước khi hiểu được là mọi pháp (sự vật) đều 
trống rỗng vì đều do duyên khởi và đều là giả 
danh gán ghép, ta cần phải hiểu rõ bài pháp về 
nhân quả. Nếu đầu tiên ta chưa hiếu được, làm 
sao các nhân như thế có thể giúp đỡ hay là làm 
phương hại theo một cách như thế, thì rất khó 
mà hiểu được gì về điều các pháp đều trống 
rỗng không có tự tánh của nó, bởi vì các pháp 
đều do duyên khởi. Vì thế, đấng Thế Tôn, đức 
Phật đã đề xướng ra bài pháp duyên khởi, liên 
hệ với bài pháp về luật nhân quả chi phối mọi 
hành động trong tiến trình của đời sống trong 
cõi luân hồi. Qua bài giảng đó, ta sẽ hiểu thấu 
đáo tiến trình tạo thành của chính nhân quả. 
Do đó mà ta có cách thức tiến hành của Duyên 
Khởi gọi là Thập Nhị Nhân Duyên (12 vòng 
nhân duyên). 


Mức độ thứ hai của Duyên Khởi là sự khởi sanh 
tùy duyên của tất cả các pháp, tùy thuộc vào 


3 Trong thuật ngữ Phật giáo, các pháp (e. phenomena) là 
các sự vật hay sự kiện, bao gồm cả về vật chất hay tâm lý 
(như vậy, một vọng tưởng xuất hiện trong tâm thức cũng là 
một pháp). 

* Đó là định nghĩa của Tánh Không. 


từng phần tạo thành nó. Điều này cũng đưa 
đến điều là chẳng có pháp nào mà không có các 
phần tử, như thế, mọi pháp đều hiện hữu tùy 
thuộc vào tên gọi giả danh của các phần tử tạo 
ra nó. Và mức thứ ba, mức độ càng đi sâu hơn 
vào Duyên Khởi, nằm trong sự kiện, khi ta đi 
tìm sự vật qua các căn bản của giả danh, thì ta 
chẳng tìm ra được cái gì là thực hữu trong cái 
căn bản giả danh đó, và như thế, mọi pháp đều 
duyên khởi trong ý nghĩa là nó tùy thuộc vào sự 
quy kết giả danh. 


Mức độ thứ nhất của Duyên Khởi là chư pháp 
tùy thuộc vào nhân duyên mà khởi sinh, vậy 
điều đó chỉ áp dụng cho những pháp khởi từ 
nhân duyên, nghĩa là duyên sinh. Hai mức độ 
sau của Duyên Khởi áp dụng vào tất cả các 
pháp thường và vô thường, sinh và bất sinh. 


Đức Phật đưa ra thuyết Duyên Khởi từ một 
quan điểm rộng lớn đã được ghi lại chi tiết 
trong kinh “Phật Thuyết Đại Thừa Đạo Can Kinh””, 


Š Phật Thuyết Đại Thừa Đạo Can Kinh, e. Rice Seedling Sutra, s. 
Shalistamba Sutra, c. bã K3K4#ñ2Ê/#, bản số 712 trong Đại Tạng 
Kinh. Kinh này nói, khi Phật đi ngang qua một cánh đồng, thấy 
người nông dân gieo lúa, Phật dừng bước, đưa mắt nhìn một lượt 
khắp các Thầy Tỳ-kheo, rồi đừng lại ở Tôn giả Xá-lợi-phất: “Này 


10 


trong đó nói: "Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì 
cái kia sinh. Như thế: Vô Minh duyên Hành, Hành 


duyên..." và tiếp tục như vậy cho đến hết Thập Nhị 


Nhân Duyên. 


EKhi Phật nói: “Cái này có thì cái kia có", Ngài 
chỉ ra rằng các pháp trong cõi luân hồi chẳng 
phải sinh ra vì năng lực giám sát của một vị 
thượng đế thường hằng muốn tạo hóa ra cái 
này hay cái kia, mà các pháp sinh ra do những 
điều kiện nhân duyên cá biệt của nó. Rồi khi 
Đức Phật nói: "Cái này sinh thì cái kia sinh", 
Ngài muốn chỉ ra rằng các sự vật sinh ra từ 
những nhân mà chính các nhân đó tự nó cũng 
vô thường, chẳng phải sinh ra từ một cái "tổng 
thể" hay sinh ra "tự nhiên" hay sinh ra từ một 
loại nguyên tố vật chất thường còn gọi là “Bản 
tánh (Prakriti)” do học thuyết Tăng khư đa 


các Tỳ-kheo, Như Lai muốn nói với các Thầy điều này”. Chư tăng 
im lặng chờ đợi. Phật mim cười, chỉ cây lúa nói: “Người thấy được 
nhân duyên là thấy pháp. Người thấy được pháp là thấy được Phật.” 
5 Duy thức học gọi là Định biệt nhân. 


7 Bản tánh, phạn ngữ là Prakrti. Số Luận phái đề ra học 
thuyết Tăng Khư Đa (s. Samkhya) trong đó nói là vũ trụ 
đươc cấu tạo từ nguyên tố Bản tánh (Prakrti). 


11 


của Số luận phái? đưa ra. Ngài còn giảng qua 
cách nhìn thứ ba là: “Từ nhân có các duyên 
mang tiềm năng như thế” mà khởi sinh". Điều 
này nói là các pháp trong cõi luân hồi chẳng 
phải chỉ sinh ra từ bất kỳ nhân duyên vô 
thường nào, mà phải là sinh ra từ các nhân 
duyên cá biệt có tiềm năng làm sinh khởi ra các 
pháp cá biệt đó. 


Vậy, về mặt duyên khởi của khổ đau thì khổ 
đau khởi sinh ra như thế nào? Đức Phật đã dạy 
Vô Minh là nhân gốc rễ của khổ đau. Đó là một 
nhân vô thường và cá biệt. Vô Minh dẫn đến 
hành động, và tích lũy chủng nghiệp trong tâm 
thức, v.v..., kết quả sau này sẽ dẫn đến lão, tử. 
Về phần Thập Nhị Nhân Duyên'°, có hai cách 
giải nghĩa khác nhau, một cách giải thích theo 


8 Số luận phái, phạn ngữ là Samkhya. 

# Duy thức học gọi là Năng sanh nhân. 

!9 Thập Nhị Nhân Duyên (mười hai vòng khoen của nhân 
duyên): 1. Vô Minh, 2. Hành, 3. Thức, 4. Danh sắc, 5. Lục 
Nhập, 6. Xúc, 7. Thọ, 8. Ái, 9. Thủ, 10. Hữu, 11. Sinh, 12. 
Lão Tử. 


12 


nhất thiết hữu lậu!! pháp, và cách kia giải 
thích theo thanh tịnh vô lậu pháp. 


Cũng như trong bài thuyết giảng căn bản của 
đức Phật là Tứ Diệu Đế, có hai khía cạnh về 
nhân quả, đó là nhân quả trong các pháp hữu 
lậu, và nhân quả trong các pháp thanh tịnh vô 
lậu. Tương tợ như vậy, trong Thập Nhị Nhân 
Duyên ở đây, trong mỗi khía cạnh giải thích lại 
chia làm hai: với tiến trình của nhân, và với 
tiến trình của quả. Về Tứ Diệu Đế, Khổ đế (đế 
thứ nhất) là quả của nhất thiết pháp hữu lậu. 
Còn đế thứ hai, Tập đế, chính là nhân. Nếu giải 
thích theo thanh tịnh vô lậu pháp thì Diệt đế 
(đế thứ ba) là quả, còn Đạo đế (đế thứ tư) là 
nhân. 


Khi giảng là Vô Minh duyên Hành thì điều đó 
là tiến trình của sự tạo thành khổ đau; còn khi 
giảng là Vô Minh ngừng, hành cũng ngừng thì 
điều đó là tiến trình của sự chấm dứt khổ 
đauHai điều trên được giảng giải theo lộ trình 
xuôi và ngược. Khi giảng là Hành duyên Thức, 


1! Cũng có nghĩa là ô nhiễm, e. contaminated, vì làm cho ta 


lăn lộn trong lục đạo luân hồi. 


13 


rồi do Thức mà Danh Sắc khởi ra, và Danh Sắc 
duyên Lục Nhập, từ đó tuần tự đi đến các vòng 
khoen của Lão Tử, thì bài giảng về các nhân tạo 
thành khổ đau đã hoàn tất. 


Khi giảng theo lộ trình ngược thì khổ đau của 
Lão Tử mà chúng ta đã kinh nghiệm là quả tùy 
vào vòng khoen Sinh. Sinh lại là quả tùy vào 
tiểm năng tạo nghiệp từ Hữu, v.v..Khổ đau 
chính là điều được thực sự nhấn mạnh ở đây, 
và khổ đau cũng là quả của những nhân mà 
chúng ta vừa được biết qua. 


Khi giảng là Vô Minh chấm dứt thì Hành cũng 
ngừng, và khi Hành diệt thì Thức cũng diệt và 
cứ như thế cho đến vòng khoen của nhân duyên 
thứ 12, đó là bài giảng theo khía cạnh của các 
pháp thanh tịnh vô lậu, với sự nhấn mạnh vào 
nhân, tức là đạo đế. 


Khi giảng theo lộ trình ngược, thì sự chấm dứt 
của Lão tử tùy thuộc vào sự chấm dứt của vòng 
khoen trước là Sinh, sự chấm dứt của Sinh tùy 
thuộc vào sự chấm dứt của mức độ tiềm năng 
tạo nghiệp gọi là Hữu, và sự chấm dứt của Hữu 
tùy thuộc vào sự chấm dứt của Thủ. Ở đây, sự 


14 


nhấn mạnh được đặt trên quả, nói theo Tứ 
Diệu Đế là Diệt đế. 


Tranh vẽ Bánh Xe Luân Hồi 


Tranh vẽ Bánh Xe Luân Hồi này bao gồm 6 
phần. Ba phần trên diễn tả các cõi Thiên, cõi A 
tu la, và cõi Nhân trong khi ba phần dưới diễn 
tả các cõi của ác đạo trong cõi luân hồi. Tranh 
vẽ diễn tả các mức độ khổ đau của các cõi. Do 
duyên gì mà sinh khởi vào sáu cõi như vậy? 
Vòng tròn bên trong nói là các mức độ khổ đau 
đó sinh khởi từ nghiệp lực, nghĩa là do các 
hành động tạo tác. Vòng tròn đó chia làm hai, 
nửa trái! diễn tả các thiện nghiệp và thiện 
nghiệp bất biến quả?”. Nửa vòng bên phải diễn 


!? Nửa vòng trái màu trắng, nửa vòng bên phải màu đen. 

13 Thiện nghiệp chia làm hai loại: 1. thiện nghiệp năng biến 
quả và 2. thiện nghiệp bất biến quả. 

Thiện nghiệp năng biến quả là những loại nghiệp sau khi 
đi vào cõi trung ấm thì quả vẫn còn có thể thay đổi, thí dụ 
như là khi thọ quả tái sinh vào cõi người thì thần thức phải 
đi vào thân trung ấm chờ cơ hội thọ thân tái sinh, trong lúc 
ở trong trung ấm đó thì tùy theo nhân duyên (như là khi 


tại thế gian có người thân cầu nguyện hồi hướng cho), quả 


15 


tả các ác nghiệp đưa đến các cảnh giới thấp. ỞỔ 
đây, hình vẽ các người trong nửa trái hướng 
mặt lên phía trên (thiện nghiệp đưa lên cảnh 
giới cao) và người trong nửa phải hướng mặt về 
phía dưới (ác nghiệp đưa đi xuống ba nẻo đỡ). 


Nghiệp là nguồn gốc của khổ đau, nghiệp khởi 
lên từ các phiền não của tham, sân và si, và 
được diễn tả qua hình vẽ của vòng bên trong 
cùng. Trong đó, có hình con lợn biểu trưng cho 
s¡ mê, con rắn biểu trưng cho sân hận, và con 
gà trống biểu trưng cho tham ái. Trong một bản 
vẽ đúng hơn thì hình con gà trống và con rắn 
đang chul ra từ miệng của con lợn, và cả hai 
con vật này đang ngậm đuôi của con lợn. Ý 
nghĩa đó là tham ái và sân hận bắt gốc rễ từ sự 


thọ báo ấy có thể thay đổi lên cõi cao hơn, đó là năng biến 
quả. Nhưng khi thần thức do tích lũy thiện nghiệp mà được 
thọ báo trong cõi Sắc Giới Thiên hay Vô Sắc Giới Thiên thì 
chắc chắn sẽ đi vào các cõi đó, như vậy mà gọi là thiện 
nghiệp bất biến quả. 

Tham khảo thêm hai sách: 1. "Meditative States in Tibetan 
Buddhism", tác giả: Lati Rinbochay, dịch giả: Leah Zahler. 
2. "Joyful Path of Good Fortune: The Complete Buddhist 
Path to Enlightenment", tác giả: Geshe Kelsang Gyatso. 


16 


si mê, còn hai con vật đó ngậm đuôi của con lợn 
mang ý nghĩa là tam độc tham sân si hỗ trợ và 
làm tăng trưởng lẫn cho nhau. 


Như vậy, tranh vẽ diễn tả phiền não tam độc 
của tham, sân và s1, làm khởi sinh lên các hành 
động thiện hay bất thiện, từ đó đưa đi tái sinh 
vào trong các mức độ khổ đau khác nhau của 
cõi luân hồi. Vậy thì thứ tự của nhân và 
quả làm khởi sinh vào trong các cõi đau khổ đó 
là gì? Vòng vẽ ngoài cùng điễn tả điều đó, và là 
biểu tượng của Thập Nhị Nhân Duyên. Hình vị 
thần đữ tợn ôm các vòng bánh xe không phải là 
thượng đế toàn năng, mà chỉ tượng trưng cho lý 
vô thường. Lễ ra, không nên vẽ hình vị đó với 
các món trang sức như thế. Một lần kia, tôi có 
đặt một bức vẽ Bánh Xe Luân Hồi và yêu cầu 
thay thế vị đó bằng hình một bộ xương người 
ôm bánh xe bởi vì bộ xương người biểu trưng 
cho lý vô thường. Hình mặt trăng biểu trưng 
cho sự giải thoát. Hình đức Phật bên phải đang 
chỉ ngón tay vào mặt trăng ám chỉ chúng ta 
nên phát tâm đi theo con đường đạo dẫn đến 
giác ngộ giải thoát. 


17 


Lịch sử nguồn gốc của bức tranh vẽ này đến từ 
truyện của vị vua của một quốc gia rất xa xôi, 
dâng tặng một món châu báu đến vị Vua của 
nước Ma Kiệt Đà, vị vua này cảm thấy là mình 
chẳng có gì quý báu tương đương để tặng lại, 
bèn đi đến hỏi đức Phật, xin dạy cho là nên lấy 
cái gì để tặng lại. Đức Phật bảo Vua Ma Kiệt 
Đà hãy cho người vẽ bức tranh Bánh e Thập 
Nhị Nhân Duyên như thế, với năm phần bên 
trong tượng trưng cho khổ đau, để mang làm 
quà tặng lại. Truyền thuyết ghi lại là vị vua 
của quốc gia xa xôi đó nhận được tranh vẽ, và 
nhờ tìm hiểu ý nghĩa đạo ở trong đó mà đạt 
được đến giác ngộ. 


Thập Nhị Nhân Duyên 


Thập Nhị Nhân Duyên được biểu trưng qua 
mười hai hình vẽ nằm trên vòng ngoài cùng. 
Hình đầu tiên ở trên cùng vẽ một người già mù 
lòa đang chống gậy, đó là biểu tượng của Vô 
Minh. Vô Minh là sự si mê không hiểu rõ bản 
chất của các pháp. Trong Phật giáo, có bốn 
trường phái tư tưởng chính, từ đó chia ra làm 
nhều chi phái khác nhau, vì thế mà có nhiều 
cách giải nghĩa Vô Minh. Nói chung thực ra 
mọi trường phái đều công nhận Vô Minh có một 


18 


yếu tố chung là sự si mê không hiểu biết các sự 
vật hiện hữu như thế nào, một yếu tố đơn 
thuần của sự tăm tối. Ở đây, điều đó được tả là 
tà kiến, nhận biết sai lầm điên đảo, nhìn ngược 
lại thực tánh hiện hữu của mọi sự vật. Trong 
các Kinh điển, có giảng về mười chín loại Vô 
Minh, và cũng là những tà kiến hay biên kiến, 
cực đoan, liên hệ đến những sự khởi đầu hoặc 
chấm dứt. Tóm lại, các phiền não cần phải tiêu 
trừ bao gồm trong hai loại, câu sinh phiền não!* 
và nhân tạo phiền não. 


Câu Binh Phiền Não (c. fZfll, e. innate afflictive 
emotions) nghĩa là những phiền não cùng sanh ra một lúc 
với con người. Nó là gốc rễ của vô minh gồm có sáu loại: 
Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Kiến. 

Ở đây, ta nên biết thêm về các chướng ngại để hiểu rõ 
thêm. Theo truyền thống Phật giáo Việt nam thì Nhị 
Chướng gồm hai chướng ngại: 1) Lý chướng hay sở tri 
chướng do tư tưởng chấp pháp, và 2) Sự chướng hay phiền 
não chướng do chấp ngã. 

Nhưng theo truyền thông Tạng Mật thì nhị chướng bao 
gồm: 1. Giải Thoát Chướng (chướng ngại ngăn che không 
cho ta đạt giải thoát và cũng là phiền não chướng) và 2. 


Nhất Thiết Trí Chướng (là chướng ngại ngăn che không cho 


1Ð 


Nhân tạo phiền não là những phiền não được 
tạo dựng trên các học thuyết, các hệ thống hay 
giáo điều mà tâm thức gán ghép mới thêm vào 
hoặc chế biến ra qua các khái niệm. Không 
phải tất cả mọi chúng sinh hữu tình đều có 
chướng ngại này, và cũng không thể là gốc rễ 
sự tàn mạt của các chúng sinh hữu tình. Tổ 
Long Thọ nói trong Thất Thập Không Tính 
Luận": “Đức Phật Bổn Sư đã nói, Vô Minh 
chính là cái tâm suy lường cho rằng các sự vật 
là thực sự hiện hữu rốt ráo, mà không hiểu 
đúng ra là sự vật do nhân duyên mà sinh ra. 
Từ Vô Minh đó, mười hai vòng khoen của Thập 
Nhị Duyên Khởi khởi lên”. Đó là cái tâm điên 
đảo hiểu sai, hay tà kiến, cho rằng các pháp 
khởi sinh từ năng lực của chính nó, chứ không 
hiểu là các pháp đều do duyên khởi mà sinh ra. 


Từ quan điểm của tâm điên đảo về các đối 
tượng khác nhau này, khởi lên một tà kiến 


đạt đến Nhất Thiết Trí cũng chính là Toàn Trí của chư 
Phật). 
15 Thất Thập Không Tính Luận, hán ngữ + [ 2 


‡# m9 ,8a. É ũ nyatã -saptati. 





20 


chấp vào tự tánh của các sự vật (pháp) và của 
người (nhân), gọi là tà kiến chấp “pháp ngã” và 
chấp “nhân ngã”. Có hai loại tà kiến về nhân 
ngã: một là chấp vào nhận thức thấy các người 
khác và cho rằng người đó hiện hữu có tự tánh, 
loại thứ hai là chấp vào chính tự ngã của mình, 
là cái “Tôi”, và cho rằng tự ngã của mình hiện 
hữu có tự tánh. Cái chấp ngã này còn được gọi 
là tà kiến chấp thân ngũ uẩn'$. 


Quan điểm của tổ Long Thọ là: cái tà kiến, cho 
tự ngã là có tự tánh, khởi lên tùy thuộc vào 
những khái niệm có nền tảng trên những giả 
danh của tự ngã, tâm thức, thân và v.v..cho là 
có tự tánh. Vì thế, cả hai đều là tà kiến về tự 
tánh. Tà kiến thấy mọi pháp, tâm, thân và v.v... 
đều có tự tánh, tác động làm nhân tạo thành 
một khái niệm về cái ngã, và giả định cái ngã 
này tùy thuộc trên tập hợp của các thứ đó. 


!° Chấp thân ngũ uẩn là chấp vào cái "Tôi" cấu tạo bởi ngũ 
uẩấn, e. the “l is a transitory collection of the five 
aggregates. Tham khảo: "Joyful Path of Good Fortune: The 
Complete Buddhist Path to Enlightenment", tr. 323, tác 
giả: Gđeshe Kelsang Gyatso. 


21 


Còn một loại tà kiến về nhân ngã khác, đó là tà 
kiến cho rằng con người sống độc lập tự túc, 
hoặc tự chính mình nuôi sống mình. 


Nếu xét kỹ những tham ái và sân hận của 
mình, ta thấy là nó khởi sinh từ những khái 
niệm của tự ngã, cái “tôi” là nền tảng. Vì nhận 
thức cho là cái tôi rất bền vững, chúng ta phát 
triển một cảm giác về “cái của mình”, và “cái 
của người khác”, từ đó phân biệt đôi bên, khởi 
lên tham ái cùng ghét bỏ. Đó là cách thức xảy 
ra của mọi sự, có phải thế không ? 


Thực ra, quy ước có ấn định một cái “Tôi”, cái ngã, là 
cái người làm tác nhân của các hành động, cái người tích 
lũy nghiệp, cái người thọ quả, chắc chắn có cái người 
như thế. Tuy nhiên, khi cảm giác về cái “Tôi” quá sức 
mạnh mẽ đến độ gây ra phiền não, thì lúc đó, một cảm 
giác tự-tạo “Tôi” đã thành lập ra, đó là sự phóng đại quá 
độ vượt ra ngoài sự thật hiện hữu. Tâm thức tạo dựng lên 
cái loại tự-tạo “Tôi” này đã thành hình. Khi cái “Tôi” 
này khởi lên trong tâm, nó không chỉ khởi lên như là một 
giả danh gán lên trên tập hợp các uấn của tâm và thân, 
phải thế không ? Mà có phải là nó khởi lên như thể là nó 
có một tự thê riêng biệt, đúng không ? 


22 


Nếu cái “Tôi” hiện hữu theo cách nó hiện tướng thì khi 
khảo sát với các lý luận của Trung Quán Tông 
(Madhyamika), sẽ càng lúc càng phải thấy rõ ràng hơn. 
Tuy nhiên, sự thật là khi ta đi tìm cái “Tôi” này với các 
lý luận của Trung Quán, ta không tìm ra được nó. Nhưng 
nó vẫn xuất hiện trong tâm thức của ta như thê là một cái 
gì có thực, có thê chỉ vào được, một cái gì rất xác định. 
Như thế, sự mâu thuẫn giữa hai sự kiện, cái “lôi” đó có 
vẻ như là một cái gì rất có thực, nhưng khi phân tích kỹ 
thì không tìm ra nó, chứng tỏ là có một sự mâu thuẫn 
giữa hiện tướng và cách tồn tại thực sự của cái “Tôi”. 
Điều này tương tự như khi các khoa học gia phân biệt 
giữa cái ta nhìn thấy (hiện tướng) và cái hiện hữu thực sự 
của nó (thực tánh). 


Ngay cả trong các kinh nghiệm sống, chúng ta 
nhận diện nhiều mức độ khác nhau của tham 
ái. Thí dụ khi đi vào cửa tiệm, nhìn thấy một 
món đồ vật gì đó và muốn nó thì đó là một loại 
tham ái. Rồi sau khi ta đã mua được món đồ ấy 
và cảm thấy là “của tôf, “nó là cái gì đó của 
tôi”, thì đó là một mức độ nhận thức và chấp 
thủ khác. Ở mức độ đầu, trước khi khởi tâm 
tham ái món đồ thì chỉ là đơn thuần sự nhận 
thức món đồ đó, đơn thuần nhận biết đối tượng. 
Ở mức thứ hai, khi ta cảm thấy “Ô, món đồ này 


23 


tốt thực” thì đó là một sự chấp thủ khác vào đối 
tượng. Rồi sau khi mua nó và sở hữu nó thì đó 
là mức độ thứ ba của chấp thủ vào món đồ đó. 


Ở mức đầu, khi chỉ mới nhận dạng đối tượng, 
thì nó xuất hiện dưới sự hiện hữu tự phía của 
nó, hiện hữu của tự thể. Tuy nhiên, tâm thức 
lúc ấy chưa liên hệ mạnh mẽ với sự chấp thủ 
đối tượng như là một thực thể riêng biệt, hay 
hiện hữu có tự tánh. Nhưng khi ở mức thứ hai, 
Vô Minh đã tạo dựng và chấp thủ đối tượng là 
một thực thể hiện hữu tự phía của nó, (mức độ 
này là lúc ta khởi tâm than ái vào đối tượng), ta 
đã có thực sự một khái niệm thấy tự tánh của 
đối tượng và dính mắc vào nó như là một thực 
thể hiện hữu riêng biệt. Có một mức độ vi tế 
của tham ái hiện hữu đồng thời khi tâm thức 
nhận biết đối tượng là có tự tánh. Rồi khi cái 
tham ái đó tăng trưởng mạnh hơn, sự nhận 
thức về tự tánh đơn thuần tác động làm nhân 
của nó, và không liên kết, hay là không hiện 
hữu đồng thời với tham ái nữa. 


Điều quan trọng là phải nhận diện qua kinh 


nghiệm của mình là ở mức thứ nhất, có sự 
nhận biết đối tượng là một thực thể có tự tánh. 


24 


Ở mức thứ hai, khởi lên tâm thức đồng ý với sự 
nhận biết đó, và sinh ra sự tham ái. Rồi ở mức 
thứ ba, khi đã sở hữu món đồ, khái niệm thủ 
hữu đã thành hình, như thể là hai dòng tâm 
thức tham ái thật mạnh mẽ đó nhập vào với 
nhau. Một là tâm dính mắc vào đối tượng cho 
rằng nó thật sự thích thú và cái tâm kia là tâm 
khái niệm mạnh mẽ sở hữu món đồ ấy là của 
tôi. Khi hai tâm ấy giao nhau, thì tham ái của 
ta đã đến độ cực kỳ mạnh mẽ. Khi suy xét về 
chuyện đó, có phải đúng đó là cách thức xảy ra 
không ? 


Bân hận cũng thế, có một cái mức độ thứ nhất 
mà theo quy ước có thật. Thí dụ, khi mới nhìn 
thấy một đối tượng nào đó và nhận diện là nó 
xấu. Nhưng khi tâm suy lường tăng thêm lên 
và khởi nghĩ: "Ổ, thực là xấu quá", rồi khởi tâm 
ghét bỏ thì đã sang mức độ thứ hai. Qua mức 
độ thứ ba, và khi đối tượng có thể làm hại đến 
mình, thì tâm thù ghét sẽ khởi lên đến cực độ; 
có hai mức độ của tâm sân hận này. Như thế, 
với cả hai tâm tham ái và sân hận thì Vô Minh, 
là tà kiến cho rằng có tự tánh, đóng vai trò hỗ 
trợ. Do đó, cái gây phiền não chính là con lợn. 
Sự si mê của Vô Minh làm gốc rễ của tất cả các 


25 


phiền não khác. Tâm Vô Minh này sĩ mê không 
hiểu cách hiện hữu của mọi pháp. Và biểu 
trưng cho Vô Minh là hình vẽ người mù chống 
gậy. Vô Minh không có nền tảng nhận thức giá 
trị nào cả, và nó rất là thấp kém. 


Vòng khoen thứ hai là Hành bởi vì các hành 
động tạo tác, dùng để tạo thành, hay mang lại 
chung nhau, đem đến khoái lạc và thống khổ. 
Điều này được biểu trưng bằng hình vẽ người 
làm đồ gốm. 


Người làm đồ gốm là người lấy đất sét nặn và tạo thành 
ra các cái đồ vật mới. Trong thí dụ này, người làm đồ 
gốm đạp một lần để quay bánh xe và tiếp tục quay cho 
đến khi làm xong mà không cần phải đạp thêm Cũng y 
thế, khi chúng sinh hữu tình tạo tác xong một hành động 
thì nó sẽ làm thành một tiềm năng, hay là một chủng tử 


của nghiệp trong tâm thức. Như Cụ Duyên Trung Quán 


lần 


Tông!” nói, nó tạo thành "trạng thái tác mãn!Š". Trong 


Cụ Duyên Trung Quán Tông, (còn gọi là Ứng thành tông) s. 
Prasangika, a. Consequentialist, là tên một chi phái của Trung Quán 
Tông do Tổ Phật Hộ (Buddhapalita, 470-550) sáng lập vào thế kỷ 
IV-V. Nhưng tiêu biểu nhất lại là Tô Nguyệt Xứng, s. Candrakrrti, 
(600-c. 650), t. Dawa Drakpa. Tổ là một vị luận sư, viện trưởng tu 
viện Nalanda, dòng dõi Bà La Môn ở Samanta, Nam Ấn, rất thông 
thạo Trung Quán lẫn Mật thừa, đã trước tác những bài luận để biện 
hộ cho tô Phật Hộ. Tác phẩm chính gồm có: Lục Chi Du Già Chú, 


26 


mọi trường hợp, nghiệp lực tạo ra ấy đều có tiềm năng 
tiếp tục tăng trưởng không bị ngăn ngại cho đến khi 
trổ thành quả sau này. Trong thời gian đó, không cần tạo 
duyên gì thêm mà nghiệp lực ấy vẫn tồn tại không mất. 
Nếu nghiệp lực ấy không đủ duyên trổ quả thì nó vẫn 
nằm yên đó tiềm phục. 


Xét về quả của các nghiệp tạo tác khác nhau 
như là quả tái sinh về các cõi dục giới, sắc giới 
và vô sắc giới, ta thấy có các nghiệp thiện và 
bất thiên. Trong các nghiệp thiện lại phân ra 
làm nghiệp thiện năng biến quả và nghiệp 
thiện bất biến quả. Về phần cánh cửa tác 
nghiệp, nghĩa là cách thức tạo tác nghiệp, thì 
chúng ta có ba cửa tạo nghiệp của thân, khẩu 
và ý. Về phần bản thể của nghiệp thì phân ra 


Kim Cang Tát Đỏa Thành Tựu Pháp, Nhập Trung Quán Huệ, Căn 
Bản Trung Luận Chú Minh Giả (Prasannapada, a. Clear Words : A 
commentary on Nagarjunas Mulamadhyamakakarika), Tác Đăng 
Minh Quảng Thích, Nhập Trung Quán Luận (Madhyamakavatara, 
Entering the Middle Way). 


!8 Tham khảo cuốn The Meaning of Life, tác giả Đức Đạt 
Lai Lạt Ma, dịch giả Jefrey Hopkins, tr. 48, 90: “trạng thái 
tác mãn” nghĩa là lúc hành động đã hoàn tất, chấm dứt, e. 


“state of desructedness” or cessatlon of that action. 


27 


hai loại dự ý nghiệp và khởi tác nghiệp". Về 
phần dị thục quả chia làm định nghiệp và bất 
định nghiệp”. 


Trong định nghiệp lại chia ra làm: nghiệp tạo 
quả trổ ngay trong đời này, và nghiệp tạo quả 
trổ trong các đời sau. 


Sau đó, thí dụ như có nghiệp dẫn đi thọ quả của một kiếp 
người, nghiệp lực đó phóng ra ứổng duyên (gọi là phóng 
nghiệp”) đề trổ quả của một kiếp sinh vào thân người và 
có những loại nghiệp khác giúp hoàn thành cái quả đó, 
gọi là viên mãn nghiệp”? . Các viên mãn nghiệp tạo các 
quả phụ thêm như là thọ thân đẹp xinh hay thân xấu xí 
V.V... Lấy thí dụ một người phải chịu nhiều bệnh hoạn: 


!? Sđd, tr. 68, dự ý nghiệp (e. Intention actions) là những 
nghiệp gây ra khi tâm hành (e. mental factors) khởi lên ý 
muốn tạo hành động (như vậy thuần tuý thuộc về ý 
nghiệp). Còn khởi tác nghiệp (e. intended actions) là 
những nghiệp gây ra khi tâm hành bắt đầu thực hiện các 
hành động (như vậy thuộc về cả thân khẩu và ý nghiệp). 
“Định nghiệp (e. delnite actions), bất định nghiệp (e. 
1ndefinite actlons). 


?! Phóng nghiệp, e. projecting action, proJecting karma. 





”Viên mãn nghiệp, c.|B[y§Š£, e. completing actions. 














28 


nghiệp lực đó là do thiện nghiệp bởi vì được sinh vào 
thân người. Nhưng các viên mãn nghiệp, gây ra bệnh tật, 
là ác nghiệp. Cũng có trường hợp phóng nghiệp là ác 
nghiệp, và các viên mãn nghiệp là thiện nghiệp. Và cũng 
có trường hợp cả phóng nghiệp và viên mãn nghiệp đều 
là nhân thiện, cũng như có khi cả hai đều là nhân bất 
thiện. 


Ngoài ra, còn chia thành loại: nghiệp đã tạo tác 
và tích lũy theo tác ý; loại nghiệp chưa tạo tác, 
nhưng đã tích lũy theo tác ý, và loại nghiệp 
chưa tạo tác và chưa tích lũy theo tác ý. 


Có nghiệp tạo ra với thiện ý nhưng hành động 
là bất thiện; có loại tạo ra với ý bất thiện, 
nhưng hành động thiện; và có loại nghiệp tạo 
ra với cả ý lẫn hành động đều bất thiện và cuối 
cùng là loại nghiệp tạo ra với cả hai, ý và hành 
động, thiện. Và có loại nghiệp tạo ra quả chung 
cho một số người cùng chịu (cộng nghiệp) và có 
loại tạo ra chỉ cho một người phải chịu quả (biệt 
nghiệp). 


Nếu ta hỏi là nghiệp tích lũy như thế nào? Khi 


tác ý đằng sau hành động là ý thiện, nói lời ái 
ngữ, làm hành động tốt, thì nghiệp tích lũy là 


29 


thiện nghiệp. Quả trổ ngay sau đó là tạo một 
tâm trạng an vui. Còn nếu nghiệp do sân hận, 
ác ngữ, hành động ác thì quả trổ ngay sau đó 
phải là tâm trạng bất an, khó chịu. 


Đầu tiên là khởi tâm Vô Minh, rồi sau đó khởi 
sinh giai đoạn tiếp là hành động. Sau đó là 
hành động hoàn tất và chấm dứt. Lúc ấy, tâm 
thức vẫn tiếp tục làm việc. Hành động đã làm 
sẽ tạo ra một chủng tử tiểm phục hay là một 
khuynh hướng trên tâm thức và tâm thức tiếp 
tục nuôi dưỡng chủng tử đó cho đến khi trổ 
thành quả, tâm ấy là vòng khoen thứ ba là 
“Thức” ö trong Thập Nhị Nhân Duyên. Như thế 
thì nghiệp đương thì tạo kết quả ngay lập tức 
và trong lúc đó, nghiệp sẽ lưu lại thành chủng 
tử và tiếp tục đến khi trổ quả hạnh phúc, thọ 
an vui, hay là trổ quả bất hạnh, khổ đau. Đó là 
cách thức tạo ra nghiệp và nghiệp trổ quả như 
thế nào. 


Hình vẽ tượng trưng cho vòng khoen thứ ba, 


Thức, là hình con khỉ”. Trong đạo Phật, có 
nhiều cách giải thích có bao nhiêu loại thức 


?3 Khỉ tượng trưng cho tâm ý nhảy nhót không ngừng. 


30 


khác nhau. Có một hệ phái xác quyết rằng 
Thức chỉ có một loại, hệ phái khác nói có sáu 
thức, hoặc có hệ phái khác nói có tám, và một 
hệ phái nói có chín thức. Phần lớn các hệ phái 
Phật giáo xác nhận có sáu thức. Con khi trong 
hình vẽ chính trông như là đang nhảy ra khỏi 
căn nhà. Hình vẽ ấy có liên quan đến hệ phái 
đề ra là chỉ có một thức. Thức duy nhất ấy khi 
hiện qua đường mắt, thì thành nhãn thức, khi 
hiện qua đường tai thì thành nhĩ thức, v.v... 
nhưng tựu chung chỉ có một thức. Nói chung, 
vẽ thức là con khỉ vì đó là con vật rất thông 
minh và hiếu động. 


Bây giò vấn đề là, từ khi tạo nghiệp đến khi trổ 
quả cần có một thời gian khá lâu. Tuy nhiên tất 
cả các hệ phái đều xác quyết là nghiệp không 
hề mất đi. Vì thế, từ nhân đến quả còn cần có 
một cái gì để liên kết cả hai thứ. Có nhiều luận 
thuyết khác nhau giải thích về cái gì liên kết 
giữa nhân và quả đó. Tuy nhiên, có một chủ thể 
tồn tại từ lúc hoàn thành tạo nghiệp cho đến 
thời gian thọ quả của nghiệp đó. Trong hệ phái 


ở1 


Trung quán-Cụ duyên tông”, cái chủ thể giả 
định đó là căn cứ cho các khuynh hướng hay là 
chủng tử của nghiệp truyền vào. Khi một hệ 
phái không thể trình ra một căn cứ để chủng tử 
truyền vào như là cái chủ thể giả định do phái 
Cụ duyên tông đưa ra, thì họ phải đi tìm một 
căn cứ tổn tại riêng rẽ để truyền các chủng tử 


?2 Trung quán-Cụ duyên tông hay Trung quán-Ứng thành 
tông (e  Prasangka) do Tổ Phật Hộ (# Ề 

















HHƑ 
L 











Buddhapã  lita) sáng lập ra, Tổ nổi tiếng xuất sắc về 
Trung quán tông. Sư có viết bài luận có tên là Phật Hộ căn 
bản trung quán luận thíầh (Buddhapäa  lita- 
mũ lamadhyamaka-vrtti), luận sâu sắc về Căn bản 
Trung quán luận tụng (mũ la-madhyamaka- 
kã rIkäã ), là tác phẩm chính của tổ Long Thọ. Trong 
bộ này, Tổ đả phá quan điểm của những kẻ đối nghịch và 
những kết luận (prasanga) sai lầm của họ, có thể gọi là 
“phá tà hiển chính”, nghĩa là không nêu quan điểm của 
chính mình, chỉ dựa vào những nhược điểm, những mâu 


thuẫn hiển hiện của đối thủ mà đả phá họ. Tổ thành lập hệ 











phái Trung quán-Cụ duyên (tH jãj Eỉ #Z), cũng gọi là Trung 
































quán-Ứng thành tông: EU HỀ J Zš; s: prã sangika- 





mã dhyamika). 


j2 


của nghiệp vào trong đó. Vì vậy Duy thức tông” 
đã đưa ra A lại gia thức, hay là một tạng thức, 
làm căn cứ để các chủng tử truyền vào trong 
đó. Trong Cụ duyên tông, cái căn cứ vĩnh viễn 
của sự truyền nhập liên tục các chủng tử của 
nghiệp đơn thuần chính là cái ngã, đơn thuần 
là cái “Tôi”, và đơn thuần là cái chủ thể đó. Còn 
thức chỉ là một căn cứ tạm thời của sự truyền 
nhập của các chủng tử của nghiệp. 


Như thế giả dụ có một hành động tạo tác. Rồi 
hành động đã hoàn tất. Ngay sau hành động đó 
là trạng thái “tác mãn” hay chấm dứt của hành 
động đó, và ngay lúc ấy, tâm thức bắt đầu chịu 
sự truyền nhập của chủng tử của nghiệp đó. Từ 
lúc đó, cho đến lúc ngay trước khi thành hình 
một kiếp sống mới, cái tâm thức đó được gọi là 
tâm thức của nhân thời ”( nhân thời thức). Quả 
dự phóng gây ra bởi nghiệp tích lũy trong một 
chu kỳ của Hành, do tác dụng của khoen Vô 
Minh, là một sự tái sinh. Tâm thức ngay chính 


? Duy thức tông (e. Mind-only school), do chư tổ Vô Trước 
(s. Asanga) và Thế Thân (s. Vasubandu) sáng lập, chủ 
trương là vạn pháp đều do thức mà sinh ra. 

?8 Đó là nhân thời thức và quả thời thức. 


Jỏ 


lúc liên kết với kiếp mới đó gọi tâm thức của 
quả (quả thời thức). Tâm ấy kéo dài từ lúc đó 
cho đến lúc của vòng khoen sau đó, là Danh 
Sắc, và đó là một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. 


Vòn khoen thứ tư là Danh Sắc. Ö đây Danh 
nghĩa là bốn uẩn của tâm: thọ, tưởng, hành và 
thức, còn Sắc chính là sắc uẩn. Danh Sắc được 
biểu tượng bằng hình vẽ người đang chèo 
thuyền, có khi trong hình vẽ khác, biểu tượng 
là các cây cột dựa vào nhau, như ở trong kinh 
điển tả lại. Đó là vì liên hệ đến Duy thức tông, 
trong đó giảng là, có một thức gọi là A lại gia 
thức hay là tạng thức làm căn bản cho tất cả và 
là 3 cột trụ, như là cái kiểng ba chân, các cột hỗ 
trợ cho nhau. Chiếc thuyền tượng trưng cho 
sắc, còn người trên thuyền tượng trưng cho bốn 
uẩn của tâm đã kể trên. 


Danh Sắc kéo dài trong khoảng thời gian bao 
lâu đối với mười hai khoen ? Thời gian lâu bằng 
khoảng thời gian thai chưa bắt đầu phát triển ð 
hay 6 căn, qua trạng thái “chất nhầy” và đến 
khi có “các núm khỏi ra” v.v... biểu thị các giai 
đoạn phát triển của thai. Vòng khoen thứ năm 
là Lục Nhập, biểu tượng bởi hình vẽ căn nhà 


j4 


trống, bởi vì lục nhập là các nguồn nội tạng của 
các thức - tai, mắt, mũi, lưỡi và thân - lúc đó, 
dù các căn phát triển, nhưng chưa có thể vận 
hành được. Thời gian cho đến khi có tiếp xúc 
giữa vật đối tượng, cảm quan và thức được gọi 
là bục Nhập. 


Bau đó đến vòng khoen của Xúc, là vòng khoen 
thứ sáu của duyên khởi. Xúc là điểm khi đó, đối 
tượng, cảm quan và thức tiếp xúc cùng với 
nhau. Khi có đối tượng, cảm quan và tâm thức 
ngay trước đó làm đống vô gián duyên”, thì sẽ 
khởi sinh một tâm thức nhận biết. Xúc là yếu 
tố phân biệt nhận biết một vật là sướng, khổ 
hay vô ký. 


Thức khởi sinh ra qua ba duyên. Duyên đầu tiên gọi là sở 
đuyên duyên?Š và đó là cái làm cho tâm khởi sinh dưới 


?7 Đẳng vô gián duyên, cũng gọi là thứ đệ duyên (s. Ssamanantara- 
pratyaya, e. inmediately preceeding condition), là sự tiếp nối liên 
tục của duyên. 


?® Tham khảo sách “A History of Indian Buddhism”, 
Hirakawa Akrra, translated and edited by Paul Groner. Tứ 
duyên bao gồm: 1. Nhân duyên (s. hetu-pratyaya, e. causal 
condition), là nguyên nhân trực tiếp của duyên. Không nên 


nhầm với từ ngữ nhân duyên trong luật nhân quả. 2. Đẳng 


J5 


dạng của vật đó. Sau đó, duyên thứ hai, /ăng thượng 
duyên, là cái làm cho một tâm thức cá biệt chỉ năm bắt 
riêng từng đối tượng của nó đã phân biệt. 


Sự việc tâm thức khởi sinh thành một tự thể để 
nhận biết các đối tượng là do cái tâm thức ngay 
trước đó, đó là duyên thứ ba gọi là đẳng vô gián 
duyên. Bởi vì khi đó là sự hội hợp của đối tượng 
và tâm phân biệt đối tượng đó, thường được 
tượng trưng bởi hình ảnh của nụ hôn. Xúc 
nghĩa là hội hợp. Xúc được định nghĩa là 
khoảng thời gian hội hợp giữa đối tượng, cảm 
quan và tâm thức và có sự phân biệt nhận thức 
đối tượng là lạc, khổ hay là vô ký, nhưng trước 
khi Thọ khởi sinh. 


vô gián duyên, cũng gọi là thứ đệ duyên (s. samanantara- 
pratyaya, e. immediately preceeding condition), xem cước 
chú trên, (trong bài đức Đạt Lai Lạt Ma gọi nó là duyên thứ 
ba). 3. Duyên duyên, hay sở duyên duyên (s. àlambana- 
pratyaya, e. condition of the observed object), là đối tượng 
để thức bám vào (trong bài đức Đạt Lai Lạt Ma gọi nó là 
duyên thứ nhất) 4. Tăng thượng duyên (s. adhipati- 
pratyaya, e. predominant condition), là những tác động 
gián tiếp (của môi trường), (trong bài đức Đạt Lai Lạt Ma 
gọi nó là duyên thứ ha). 


j6 


Vòng khoen thứ bảy của duyên khởi là Thọ, 
được ấn định là yếu tế để cảm nhận kinh 
nghiệm sướng, khổ hay vô ký. Một hệ phái Phật 
giáo đã định nghĩa giới hạn của vòng khoen thứ 
bảy này là trải từ lúc cảm thọ sướng, khổ hay 
vô ký cho đến lúc cảm thọ khoái lạc của sự giao 
hợp. Hình vẽ biểu tượng Thọ là một người bị 
mũi tên bắn xuyên qua con mắt, bởi vì nhãn 
quan rất nhạy cảm, chỉ cần có một cảm giác 
khó chịu nhỏ xíu ở mắt thì không lâu cũng sẽ 
biến thành cảm giác rất là khó chịu. Bất kỳ 
chúng ta có cảm thọ nào trong tâm thức, sướng 
hay khổ, thì cảm thọ ấy cũng có tác động lớn: 
chúng ta phản ứng mạnh mẽ với tâm tham ái 
hoặc là ghét bỏ, chúng ta không thể ngồi yên, 
và cảm thọ tiếp tục thúc đẩy ta tạo tác. 


Vòng khoen sau đó là Ái. Cả hai vòng khoen 
thứ tám và thứ chín, Ái và Thủ, đều thuộc loại 
ái dục. Cái khác biệt của hai thứ đó là chỗ, Ái ở 
giai đoạn ái dục yếu hơn và Thủ ở giai đoạn 
mạnh hơn. Ái phân ra các chi nhánh khác 
nhau: thí dụ như ham muốn (dục) là Ái tương 
ứng với cõi dục giới. Còn có loại ham muốn sự 
hiện hữu, tương ứng với cõi cao hơn là các cõi 


đí 


trời sắc giới và vô sắc giới. Nói theo một cách, ái 
dục là các tâm tham ái cảm thọ khoái lạc, 
nhưng cũng có loại Ái tiêu cực thứ hai, là sự 
mong muốn xa lìa các khổ thọ. Rồi lại có tham 
ái dục lạc thế gian hay là tham ái trong cõi 
luân hồi, loại này được giải thích là tham ái vào 
trong các uẩn của tâm và thân, thủ đắc qua các 
tiến trình nhân quả hữu lậu. Hình vẽ biểu 
tượng vòng khoen này là hình người đàn ông 
đang uống rượu bia. Điều này dễ hiểu phải 
không? Cho dù có uống bao nhiêu rượu bia, đến 
nỗi mập phì, mà vẫn cứ uống tiếp và chẳng bao 
giờ cảm thấy thỏa mãn. Tham ái là cái làm 
tăng trưởng thêm ham muốn, và sẽ không bao 
giờ thỏa mãn. Các giới hạn của nó là từ lúc 
vòng khoen thứ tư, Danh Sắc, cho đến vòng 
khoen thứ chín là Thủ. 


Thủ được biểu tượng bằng hình vẽ (một con 
khỉ) đang hái trái cây. Đó là hành động thủ 
hữu vật mà ta tham muốn. Có bốn loại Thủ”. 


? Theo A-tì-đàm-câu-xá luận (s. abhidharmakoéa) thì có bốn loại 
Thủ, hơi khác một chút là:: 1. Dục thủ (c. 4#), là lòng tham muốn, 


khao khát ái dục. 2. Kiến thủ (c. äEW), là giữ những quan niệm sai 


ỏ8 


Loại thứ nhất là chấp thủ vào ái dục, loại thứ 
hai là chấp thủ vào cái tà kiến cho là có ngã. 
Loại thứ ba là chấp thủ vào các hệ thống giới và 
luật sai lầm, loại thứ tư là chấp thủ vào các loại 
tà kiến khác còn lại. Các loại chấp thủ này đều 
có thể giải thích theo luân lý bình thường áp 
dụng cho gia đình xã hội, hoặc giải thích theo 
các vị đã xuất gia và sống đời phạm hạnh”?°, 
nhưng vẫn còn có các tà kiến. Thí dụ như nếu 
có người, đã xả bỏ tạm thời các ái dục của cõi 
dục giới và có được chánh kiến, đi tìm cách tái 
sinh vào cõi trời cao hơn, sắc giới hay vô sắc 
giới, thì cũng vẫn còn có một loại tham ái nào 
đó. Bởi vì loại tham ái này không có trong bốn 
loại kể trên, ta có thể thấy là bốn tham ái kể 
trên không bao gồm tất cả mọi loại, bốn tham 
ái kể trên chỉ được đề ra nhằm mục đích khắc 
phục các tà kiến, và như vậy không loại bỏ bất 
cứ các thứ chấp thủ nào khác. 


lầm. 3. Giới cắm thủ (c. ###W) là tâm thức bị ràng buộc nơi luật 
lệ, quy định, giáo điều. 4. Ngã luận thủ (c. #Ãâầ RW), là chấp ngã. 
3° Xuất gia và sống đời phạm hạnh nghĩa là đi tu không có 


quan hệ sắc dục. 


39 


Tùy thuộc vào Danh sắc, Lục nhập, Xúc và Thọ 
mà ta sinh khởi Ái - là sự chấp trước được tổn 
tại với các đối tượng mang lại khoái lạc và tìm 
cách xa lìa các đối tượng mang lại khổ đau. Khi 
cái loại Ái này tái diễn mạnh mẽ nhiều lần thì 
sẽ khởi sinh Thủ, chấp vào đối tượng ham 
muốn, và Ái, Thủ này sẽ khởi động một nghiệp 
lực đã thiết lập bởi một hành động ở trong tâm 
thức. Hình vẽ biểu tượng là người đàn bà mang 
bầu. Ngay tại chỗ này nghiệp để tạo kiếp sống 
mới đã hoàn toàn thành tựu sự mai phục, 
nhưng chỉ chưa phát khởi ra, vì thế người đàn 
bà có bầu, mang đứa con trong bụng chưa sinh 
ra. Hiện hữu là một trạng thái của nghiệp, 
cũng là một chủng tử đã được thiết lập trong 
tâm thức và đã hoàn toàn thành tựu sự mai 
phục. 


Vòng khoen thứ mười, Hữu, kéo dài từ khi 
nghiệp đã hoàn toàn mai phục cho đến khi bắt 
đầu của kiếp mới. Trong đó chia làm hai phần 
thời gian. Một mức có thể gọi là thời gian "định 
hướng" bởi vì nó hướng về kiếp sống mới, và 
phần kia gọi là thời gian "nhập trung ấm" hay 
là đang trong tiến trình nhập vào cõi trung ấm. 


40 


Điếu đó muốn nói đến nghiệp lực mai phục 
trong thân trung ấm giữa hai kiếp sống. 


Vòng khoen thứ mười một của duyên khởi là 
Sinh. Vì thế nên hình vẽ là người phụ nữ đang 
sinh ra đứa con. Ý nghĩa chắc hẳn là người phụ 
nữ đang ở trong trạng thái thay đổi. 


Vòng khoen thứ mười hai của duyên khởi là 
Lão tử. Có hai loại Lão. Một là sự phân hủy 
trong từng giây phút bắt đầu ngay từ khi thụ 
thai và trong mỗi một giây phút sau đó cho đến 
hết phần còn lại của đời sống. Loại kia là sự 
hủy hoại hoàn toàn, đó là cái mà chúng ta 
thường nghĩ về già lão, trở thành già nua. Sau 
đó là sự chết. Giữa hai cái đó là sự than khóc 
của buôn phiền, và mọi loại khổ đau, oán tăng 
hội, cầu bất đắc.°! 


3! Bát khổ gồm Sinh, Lão, Bệnh, Tử, Ái Biệt Ly (phải xa lìa 
người thương yêu), Oán Tăng Hội (phải gặp điều mình 
ghét), Cầu Bất Đắc (điều cầu xin thì lại không được) và 
Ngũ Ấm Xí Thịnh (năm ấm trong thân lên xuống thất 


thường). 


41 


Kiếp sống của chúng ta bắt đầu bằng khổ đau 
ngay khi sinh ra. Chấm dứt là sự chết, cũng là 
một loại đau khổ khác. Ở giữa là bệnh, già lão, 
và tất cả các sự bất hạnh khác. Phạn ngữ gọi là 
“dukkha”, là khổ đau, và cũng là đế thứ nhất 
trong Tứ Diệu Đế. Đó là những cái ta không hề 
muốn, là những vấn đề mà chúng ta tìm cách 
loại trừ. Điều quan trọng là phải khảo sát xem 
tìm cách khắc phục được các vấn đề đó, vì thế 
mà phải đi tìm cho ra nguyên nhân. Chư tôn đã 
giảng nguyên nhân của khổ đau, mà ta phải 
chịu, chính là Vô Minh. 


Cho đến khi Vô Minh, là chủng tử của khổ đau, 
còn tồn tại trong ta thì từng giây phút, chúng 
ta sẽ tiếp tục tạo tác một nghiệp gì đó, hay là 
tạo nhân để tái sinh tiếp. Trong tâm thức 
chúng ta có vô lượng vô số các chủng tử thiết 
lập bởi các nghiệp tạo tác, bị tác động bởi Vô 
Minh. 


Giải thích Thập Nhị Nhân Duyên qua 
nhiều vòng duyên khởi 


Chúng ta đã giải thích mười hai khoen qua một 
vòng của duyên khởi, bắt đầu từ Vô Minh và 
mười một khoen còn lại khởi ra từ đó. Nhưng ta 


42 


phải nói là trong khi vòng duyên khởi này đang 
vận hành thì cũng có vòng duyên khởi khác vận 
hành song song. Bởi vì, khi ta có Vô Minh, 
Hành và Thức, thì giữa Thức và Danh Sắc phải 
có Ái, Thủ và Hữu để có thể kích động nghiệp 
lực trong tâm thức làm cho khởi sinh kiếp sống 
gắn với Danh Sắc. Mức độ của nghiệp lực này 
đã hoàn toàn mai phục, sẵn sàng dẫn đến tái 
sinh, và cùng lúc sẽ có một tập hợp Danh Sắc, 
Lục nhập và Xúc khác đang vận hành. Đây là 
xem xét theo một vòng của Thập Nhị Nhân 
Duyên. 


Nếu Ái, Thủ và Hữu phải xuất hiện giữa Thức 
và Danh Sắc thì cũng có một vòng duyên khởi 
khác liên hệ đến sự sinh khởi đó. Một khi nói 
khoen đầu là Vô Minh và khoen cuối là Lão Tử, 
ta có cảm tưởng như là có sự bắt đầu và sự 
chấm dứt, nhưng khi ta nhận thấy là để hoàn 
thành một vòng của duyên khởi mười hai 
khoen, thì phải có các vòng duyên khởi khác 
đang vận hành cùng một lúc, ta nhận ra là 
chẳng phải là một sự bắt đầu và chấm dứt rõ 
ràng. Gốc rễ của tất cả cái đó là Vô Minh, và 
cho đến khi ta còn có Vô Minh thì ta không thể 
làm gì để diệt trừ tiến trình này. 


43 


Về phần mười hai khoen duyên khởi của một 
kiếp tái sinh trong nẻo ác, vẫn có cái Vô Minh 
căn bản, nó là sự si mê tăm tối không hiểu về 
cách thức hiện hữu của mọi pháp, và cũng có 
cái Vô Minh thứ hai là sự si mê tăm tối không 
hiểu về sự liên hệ giữa nghiệp và quả. Từ đó, 
tạo tác ác nghiệp và lưu lại chủng tử trong tâm 
thức, trở thành phóng nhân”. Phóng nhân lại 
được hiện hành bởi Ái, Thú và Hữu, để vì đó 
mà trổ các quả khổ đau của sự thọ sinh vào 
trong nẻo ác. 


Còn về phần duyên khởi của một kiếp sinh vào 
trong cảnh giới cao trong các cõi luân hồi, thì 
vẫn là cái Vô Minh căn bản, nó là sự sĩ mê tăm 
tối không hiểu về cách thức hiện hữu của mọi 
pháp, nhưng nó là nghiệp thiện tích lũy chủng 
tử thiện trong tâm thức. Phóng nhân được nuôi 
dưỡng bởi Ái, Thủ và Hữu, như thế trổ quả một 
kiếp sinh vào trong cảnh giới cao. Khi ta suy 
nghĩ về dạng thức đi lang thang trong luân hồi 
này của các chúng sinh khác qua mười hai vòng 
khoen duyên khởi, ta sẽ khởi sinh và tăng 


3 Phóng nhân, e. projecting cause. 


44 


trưởng tâm từ bi với họ. Có vô số cách thiền 
quán về mười hai khoen duyên khởi, như là qua 
chính bản thân mình và phát nguyện muốn 
thoát khỏi luân hồi, hoặc qua các chúng sinh 
khác và do đó mà phát khởi và tăng trưởng tâm 
từ. 


Vậy, đó là cách thức của duyên khởi qua Thập 
Nhị Nhân Duyên về sự phát triển của một kiếp 
sống trong cõi luân hồi. 


Các Dạng Thức Khác của Duyên Khởi 


Có một loại duyên khởi khác là duyên khởi quy 
kết theo thành phần” hay còn gọi là duyên 
khởi giả định theo thành phần. Tất cả mọi vật 
thể đều có phương phần”. Còn các pháp như là 


33, imputation or designation In terms of parts: là phần 
tử giả định của vật thể. 

3 Phương phần được định nghĩa là thành phần có phương 
hướng của vật thể. Mọi vật thể ba chiều nói chung đều có 
sáu mặt (sáu phương) của nó bao gồm: trên, dưới, trái, 


phải, trước, sau, mỗi phương là một mặt của phương phần. 


45 


thức đều có sát na thức”. Nếu có một vật thể 
nào mà ta có thể gọi là vô phương phần, thì có 
nghĩa là ta sẽ không phân biệt được các cạnh 
của nó, như là mặt phải và trái, không có cạnh 
này hay cạnh kia. Nếu có vật thể đó, và không 
thể phân biệt các cạnh của nó thì cho dù kết 
hợp bao nhiêu cái vô phương phần ấy chung với 
nhau, ta cũng sẽ không bao giờ làm thành được 
cái gì lớn hơn chính cái vô phương phần đó”°. 
Nhưng thực tế cho thấy các vật thể lớn là tập 
hợp của các phần tử nhỏ xíu. Như thế, sự khảo 
sát các vật thể cho thấy là, cho dù chia chẻ đến 
đâu thành các vật thể nhỏ hơn, nó đều phải có 
phương phần, và như thế trên căn bản luận cứ 
đó mà kết luận là không thể có một vật thể nào 
gọi là vô phương phần. Đối với một giòng tương 


3 Khi cố phân tích tâm thức thì thấy nó là một chuỗi dài 
của tâm, tâm ngay sát na trước (tâm quá khứ), tâm của sát 
na hiện tại, và tâm sát na sau đó (tâm vị la1). Mỗi tâm đó là 
một đơn vị thời gian của giòng tâm thức lưu chuyển, và là 
một sát na thức (nghĩa là tâm thức của hiện ngay lúc đó). 

3 Nghĩa là tập hợp của vô phương phần không thể làm 
thành vật thể có phương phần. 


46 


tục”, nếu các sát na thức của giòng tương tục 


không hiện hữu trước đó và sau đó thì không 
thể nào có sự tập hợp để tạo thành giòng tương 
tục. Còn đối với các pháp bất biến như là hư 
không bất sinh, trong đó vẫn có các thành phần 
hay các phần tử như là các phần phương đông, 
phần phương tây, hoặc là phần liên hợp với cái 
vật này hay cái vật kia. Như vậy, bất kỳ vật 
thể nào, cho dù thường còn hay vô thường, biến 
đổi hay bất biến, cũng đều có các thành phần. 


Khi toàn thể hay một phần của vật thể xuất 
hiện trước tâm thức của chúng ta, dường như là 
toàn thể và các phần của vật thể đó có một tự 
thể riêng biệt của nó, có phải không ? Tâm khái 
niệm nhìn thấy tướng trạng các vật thể theo 
cách đó, tuy nhiên khi khảo sát kỹ, ta thấy rõ 
ràng là toàn thể và các phần không có tự thể 
riêng biệt. Khi các vật đó xuất hiện trong tâm 
thức, dường như cái tổng thể có một tự thể 
riêng biệt so với từng phần. Nếu thực thế thì 
khi phân tích, ta sẽ phải tìm thấy từng phần, 


3“ Giòng tương tục, e. mental continuum, là thần thức kết 
hợp các trực thời phần thức lại thành một giòng tâm thức 


liên tục. 


47 


nhưng khi phân tích kỹ, ta không thể tìm thấy 
bất cứ cái tổng thể riêng rẽ và cái từng phần 
riêng rẽ nào. Vậy thì có một sự khác biệt, giữa 
cách thức “tổng thể và từng phần có vẻ như là 
có tự thể riêng biệt” và cái cách thức “vật đó 
thực sự hiện hữu”. Tuy nhiên, không có nghĩa 
là không có vật đó, hay là không có cái tổng thể 
đó, bởi vì nếu không có cái tổng thể đó thì ta 
cũng không thể nói về bất cứ thành phần nào 
của nó. Có cái tổng thể, nhưng cách thức hiện 
hữu của nó phải đặt cơ sở trên sự tùy thuộc vào 
các thành phần cấu tạo ra nó, và không có cách 
hiện hữu nào khác hơn là như thế. Bởi vì đúng 
là như thế, cho nên điều đó không những áp 
dụng cho các pháp biến đổi, vô thường, mà còn 
áp dụng cho cả các pháp bất biến, thường còn. 


Còn có một ý nghĩa sâu sắc hơn về duyên khởi. 
Khi ta tìm kiếm cái vật giả định đó, ta không 
thể tìm thấy bất cứ cái gì ở trong hoặc ở ngoài 
cái căn bản giả danh của vật đó, mà lại khác 
với vật đó. Hãy lấy tự ngã hay cái “Tôi” làm thí 
dụ. Có cái Tôi là người đang điều khiển hay 
đang sử dụng cái tâm và thân này. Tôi giống 
như là chủ thể, còn tâm và thân thì giống như 
là vật thuộc về chủ thể. Ta có thể nói: “Đây là 


48 


thân của tôi, hôm nay thân của tôi không được 
khoẻ, cho nên tôi mệt mỏi. Hay là hôm nay 
thân của tôi khỏe mạnh và tôi thấy tỉnh táo”. 
Không ai nói như sau, một vài phần của thân 
tôi là cái Tôi. Nhưng nếu trong lúc đó, ta thấy 
đau nhức ở vài nơi của thân, thì ta nói “Tôi đau 
nhức”, hoặc “lôi không khỏe”. Tương tợ như 
vậy, ta nói tâm hay ý thức của tôi. Đôi khi ta 
còn tranh đấu với chính tâm của ta hay với trí 
nhớ của ta. Phải thế không ? Ta có thể nói: “Tôi 
muốn luyện cho tâm tôi sắc bén hơn , tôi muốn 
rèn luyện tâm trí.” Ta giống như là vị thầy hay 
vị huấn luyện viên của tâm mình, và tâm lúc 
ấy giống như là một đứa học trò ngỗ nghịch cần 
phải rèn luyện. Ta sẽ tập luyện tâm một chút 
để cải thiện tâm thức. 


Vậy, cả thân và tâm là vật thuộc sở hữu của 
mình, cái Tôi là chủ nhân. Nhưng ngoài tâm và 
thân, chẳng có cái tự thể riêng biệt nào của Tôi. 
Tất cả dường như là có cái Tôi thực sự, nhưng 
khi khảo sát kỹ thì không tìm ra cái Tôi. Nếu 
có cái Tôi riêng biệt, có cái “tự thể riêng biệt-là 
Tôi của Đạt Lai Lạt Ma” thì nó phải hiện diện 
ngay đây trong cái giới hạn này, ngoài ra ta 
không thể tìm ra nó ở các nơi khác. Bây giờ, ta 


49 


thử khảo sát, đâu là Đạt Lai Lạt Ma thực thụ, 
đâu là TenzIin Oyatso thực thụ, ngoài cái thân 
và tâm này chẳng có thực thể nào khác. Thế mà 
Đạt Lai Lạt Ma là một thực tế, một nam nhân, 
một vị tỳ kheo, một người Tây Tạng, có thể nói 
năng, ăn uống, ngủ nghỉ và tự mình an vul. 
Như vậy quá đủ để chứng minh là có cái gì, thế 
mà lại không thể tìm ra cái đó. Trong cái căn 
bản giả danh là Tôi, ta chẳng tìm ra được bất 
cứ cái gì có thể biểu tỏ “cái Tôi” hay là chính là 
“cái Tôi”. Nhưng như thế có phải là cái Tôi 
không hiện hữu ? Không, không phải vậy, cái 
Tôi có hiện hữu. Tuy nhiên, vì không thể tìm ra 
nó trong các căn bản giả danh, ta phải nói rằng 
nó chỉ tôn tại nhờ năng lực của các nhân duyên 
khác chứ không phải nhờ năng lực của chính 
nó. 


Một trong những duyên quan trọng mà cái Tôi 
hiện hữu tùy thuộc vào, là khái niệm ấn định 
cái Tôi. Như vậy, nói rằng cái Tôi và tất cả các 
pháp khác hiện hữu tùy thuộc trên sức mạnh 
của khái niệm. Duyên khởi ở đây có nghĩa là: 
đặt cơ sở tùy thuộc trên căn bản của giả danh; 
hay là đặt cơ sở trên tâm khái niệm ấn định có 
đố tượng đó; hoặc là sinh khỏira tùy 


50 


thuộc trên một định nghĩa giả danh, hoặc là 
sinh khởira tùy thuộc trên một tâm khái 
niệm giả định là có nó. Vì vậy, trong từ ngữ 
duyên khởi thì duyên nghĩa là tùy thuộc hay 
nương tựa vào các yếu tố khác mà có. Một khi 
vật thể ấy phải tùy vào cái khác mà có, thì nó 
trống rỗng không có năng lực của chính nó, và 
không thể độc lập. Tuy nhiên, nó vẫn sinh khởi 
ra tùy theo những điều kiện của nhân duyên. 
Thiện và ác, nhân và quả, chính ta hay các thứ 
khác, bất kể là vật thể gì, tất cả đều sinh khởi 
tùy nhân duyên. Từ quan điểm của duyên khỏi, 
vật thể trống rỗng, không có cái biên kiến là 
hiện hữu nhờ quyền năng của chính nó. Chính 
là vì trong ý nghĩa của duyên khởi cho nên 
nhân và quả mới thích hợp, ta có thể xác định 
cả hai, và nhân và quả đều không phi hữu khi 
chúng ta hiểu thấu đáo điều đó, và thoát ra 
khỏi biên kiến cực đoan của đoạn diệt. Đó là ý 
nghĩa cao diệu nhất của duyên khởi. 


Thời nay, các nhà vật lý học giải thích là, các 
vật thể không chỉ hiện hữu một cách khách 
quan, bởi và bằng chính nó, mà đúng ra các vật 
thể hiện hữu trong ý nghĩa liên kết với người 
quan sát. Tôi cảm thấy cái liên hệ giữa vật chất 


51 


và tâm thức này chính là nơi thực sự mà triết 
học Đông phương, nhất là Phật giáo, có thể gặp 
gố với khoa học Tây phương. Tôi nghĩ đó sẽ là 
một sự giao thoa rất vui thích. Có lẽ là sang thế 
kỷ sau, nếu chúng ta phát triển nhiều hơn theo 
chiều hướng này, qua sự nỗ lực cộng tác với các 
học giả Phật giáo, cả với những vị có một số 
kinh nghiệm, với các khoa học gia thuần túy 
không thành kiến, các nhà vật lý học cùng làm 
việc chung nhau, khảo sát, học hỏi, tìm ra các 
nghiên cứu sâu sắc trong sự liên hệ về vật chất 
và tâm thức, tôi nghĩ chúng ta rất có thể sẽ tìm 
thấy những điều thật là hay và giúp đỡ hướng 
thiện. Dù cho các điều đó không được coi là sự 
hành trì giáo pháp, nhưng là thuần túy để giúp 
gia tăng sâu rộng thêm về kiến thức của nhân 
loại. 


Bởi vì triết học Phật giáo là một cái gì liên hệ 
với khoa học, như sự giải thích của Phật giáo về 
tâm thức, cách vận hành, sự biến hóa, và lên 
xuống của tâm, điều đó giúp đóng góp cho các 
công việc của khoa học gia tìm hiểu về não bộ 
và tâm thức của con người. Đôi khi tôi hỏi các 
chuyên gia về thần kinh học, trí nhớ có nhiệm 
vụ gì ? và nó vận hành như thế nào ? Các vị đó 


52 


trả lời là họ vẫn chưa tìm ra những giải thích 
cụ thể. Trong lãnh vực đó, tôi nghĩ là chúng ta 
có thể cùng làm việc chung. Vài nhà y học Tây 
phương đã biểu tỏ sự quan tâm đến cách chữa 
một số bệnh bằng thiền định. Cách chữa bệnh 
này cũng rất là hữu hiệu. Đây cũng là một dự 
án làm việc chung rất hay. 


Trong Phật giáo, có nhấn mạnh đến sự kiện là 
các pháp tự sinh ra”, không có đấng Tạo hóa, 
do đó nói đúng ra Phật giáo không phải là một 
tôn giáo, mà gần với khoa học hơn. Nhưng từ 
quan điểm thuần túy khoa học, một cách tự 
nhiên, Phật giáo là một loại hệ thống tâm linh. 
Thế thì Phật giáo chẳng thuộc về tín ngưỡng, 
cũng không là tôn giáo hoặc là khoa học thuần 
túy. Điều này làm cho Phật giáo có cơ hội trở 
thành sự liên kết hay cây cầu nối liền giữa tín 
ngưỡng và khoa học. Tôi tin rằng trong tương 
lai, chúng ta sẽ phải làm việc để tạo tiếp xúc 
gần gũi hơn giữa những người: 1. theo tín 
ngưỡng và có được kinh nghiệm tâm linh giá 
trị, (phần đông mọi người, thường thờ ở đến 
điều đó, thì lại là chuyện khác) và 2. những 


38 Ý nói là các pháp tự sinh ra khi hội đủ nhân duyên. 


ĐỒ 


người mà họ cố tình chối bỏ bất kỳ giá trị nào 
của tôn giáo. Có một sự tranh chấp liên tục 
giữa hai loại người kể trên. Nếu chúng ta có thể 
giúp đố họ lại gần nhau hơn thì thật là đáng 
giá. 


Duyên Khởi và Tu Luyện Tâm 


Sự giải thích cách thức tái sinh trong cõi luân 
hồi đặt căn bản trên Thập Nhị Nhân Duyên 
của thuyết duyên khởi cũng giống như là một 
sự trình bày về cái nền tảng: nghiệp cấu uế, 
phiền não và khổ đau. Bây giờ câu hỏi là, tâm 
thức có thể xả bỏ cái Vô Minh đó được không ? 
Đây là điều ta phải xem xét. Bất kỳ chúng ta 
xét về loại tâm thức nào thì nó cũng liên hệ đến 
sự huân tập của thói quen. Cho dù chúng ta có 
tiêm nhiễm sâu vào tâm thức sai lầm”? nào đi 
nữa, thì bởi vì nó không có cái nền tảng hữu lý 
được chứng thực bởi hiện lượng?”?, cho nên nó 
không thể nào tăng trưởng vô giới hạn. Tuy 


3® Cũng là tà kiến. 
4° Hiện lượng: e. valid cognition, là nhận thức đúng, cũng là chánh 
tri (được khảo sát trong Lượng Học hay Nhân Minh Học). 


54 


nhiên, nếu ta huân tập với tâm thức không sai 
lầm'', có nền tảng hữu lý được chứng thực bởi 
hiện lượng thì cho dù ta không tập luyện nhiều 
mà nó vẫn tôn tại trong ta. Ở mức độ mà chúng 
ta cứ liên tục huân tập thì chánh kiến ngày 
càng tăng trưởng và rốt cục sẽ đạt được vô giới 
hạn. 


Có thể nói rằng các đức hạnh, nương dựa vào 
tâm thức, có nền tảng ổn định. Tại sao như thế? 
- bởi vì tâm thức vốn vô thỉ và vô chung”. Các 
đức hạnh tâm linh có nền tảng ổn định trong ý 
nghĩa chính tâm thức là nền tảng của nó. 


Một khi đức hạnh tâm linh nằm trong tâm 
thức, nó sẽ ở trong tâm thức với một lực mạnh 
nào đó, và ta không cần phải sử dụng lại cùng 
cái lực mạnh để mang đức hạnh đó trở lên như 
mức độ đầu tiên. Như thế khi ta tập luyện 
nhiều hơn, ta sẽ tăng trưởng đức hạnh đó. 


*! Cũng là chánh kiến. 
Vô thỉ: không có điểm khởi đầu. Vô chung: không có điểm 
chấm dứt. 


ĐĐ 


Chính trong ý nghĩa của luận bàn này về sự vô 
thỉ và vô chung của tâm thức mà nói luân hồi 
tự nó cũng có tính cách vô thỉ vô chung, điều 
này dẫn đến đề tài của sự tái sinh. Về phần 
một vòng của duyên khởi đã bàn trong các 
phần trước, thời gian chậm nhất để hoàn tất 
một vòng duyên khởi mười hai khoen là ba kiếp 
sống, thời gian nhanh nhất để hoàn tất là hai 
kiếp sống. 


Đề tài tái sinh lại đưa đến đề tài đầu thai. Thời 
nay có những người nhớ lại các tiền kiếp của 
họ. Mới đây tại Ấn độ có hai trường hợp tôi đã 
được biết qua, cả hai đều là các bé gái. Đối với 
những al chấp nhận có kiếp qua khứ và kiếp vị 
lai thì hiện tượng đó không có gì lạ lùng cả. 
Nhưng những người không tin có kiếp quá khứ 
và vị lai cần phải đặt câu hỏi sau: qua nhân 
duyên hay nhân quả nào mà trí nhớ lại kiếp 
trước được xảy ra ? 


Tâm thức cũng vô chung, nhưng sẽ đạt đến 
thành tựu Giác Ngộ. Phải nói là không thể có 
chuyện các mức độ phiền não của tâm đi đến 
Giác Ngộ, kể cả mức độ tâm thức thô lậu của 
tâm. Chỉ có trình độ vi tế nhất của tâm thức 


Đ6 


mới tiến đến và đạt được Giác Ngộ. Mức độ tâm 
vi tế nhất này đã hiện hữu từ thời vô thỉ, và 
tiếp tục đi đến Giác Ngộ. Khi ta chết đi, các 
trình độ thô của tâm thức tan rã hay chấm dứt, 
và tâm thức cuối xuất hiện trong tiến trình của 
sự chết là tâm thức cực vi tế của ánh Tịnh 
Quang”, chính tâm thức ánh Tịnh Quang này 
liên kết qua kiếp sắp tới. 


Mười hai khoen của duyên khởi có thể được giải 
thích theo các chướng ngại của nhất thiết trí, 


% Tịnh Quang Tâm (s. Prabhasvara, t. od gsal, e. clear ligpht, c. 
#X.ùò). Có khi cũng còn dịch là Cực Quang Tâm 3ù hay là 


Quang Minh Tâm, c. 3lJJ2Ò. Đây là trình độ cực vi tế của tâm thức 
mà người phàm không thê biết đến. Tâm này chỉ có thể nhận biết 
bởi các vị đại hành giả du già khi đi vào các tiến trình tan rã của sự 
chết. Đó là một tâm tự bồn tánh đã sẵn có, vô khái niệm, bất nhị và 
tự tánh thanh tịnh, đó chính là Phật tánh hay Pháp là thân. Vì thế 
nên dịch là Tịnh Quang Tâm. 

Tham khảo sách: "Revue đ°Etudes Tibétaines", No 8 — Octobre 
2005. Sadhana della divimtà solitaria Yamantaka-VaJrabhalrava — 
TraduzIone e ølossario della version cinese di Nenghai (Parte I). Tác 
giả: Ester Bianchi 

* Nhất thiết trí (e. omniscience) cũng gọi là toàn trí, là trí 
tuệ rốt ráo của chư Phật, thấu hiểu mọi chuyện của thế 


gian và siêu thế gian. 


Sí 


hàm ý đến ba Bồ tát địa"? thanh tịnh cuối cùng 
là địa thứ tám, thứ chín và thứ mười. 


Bởi vì gốc rễ khổ đau của chúng ta là Vô Minh, 
nghĩa là vì có tâm thức bất thuần tịnh cho nên 
chúng ta vấp phải gốc rễ này và khổ đau. Vì 
thế, phải chấm dứt Vô Minh trong giòng tâm 
thức, là cái mang lại khổ đau. Trong quá trình 
hành trì để thuần tịnh tâm, chúng ta sẽ gặp 
mặt khổ đau. Vì cần phải thuần tịnh lại tâm 
thức, có một phương thức thuần hoá tâm bằng 
chính tự tâm thức đó. Người luyện tâm và cái 
tâm được rèn luyện cũng cùng là một tâm thức 
đó. Như thế hành giả sẽ trở nên khéo léo trong 
sự hiện diện của tâm. Trong giáo lý đạo Phật, 
phần lớn thì giờ dành để dạy về điều đó. 


Trong tâm thức của chúng ta, tâm bất thuần 
tịnh nặng nhất là tư tưởng, kiến thức sai lầm, 
hay tà kiến. Khi nghe pháp và trở nên quen 
thuộc với giáo pháp thì ta khởi ra các mức độ 


5 Người tu theo Bồ tát đạo hành trì để thành tựu Thập địa 
Bồ tát (s. bodhisattva bhumis), nghĩa là mười cõi Bồ tát. 


5Ö 


của nghi tâm'”°. Có ba mức độ của nghỉ tâm: 
mức độ thấp nhất là khởi tâm nghi về điều gì là 
sai trái, mức độ trung là nghi bằng nhau cả 
hai, điều gì là sai và điều gì là đúng, và nghi 
tâm cao nhất là làm thế nào để hướng về làm 
các điều đúng. Rồi sau đó, khi ta rèn luyện tâm 
thì càng khởi nghi tâm nhiều hơn và chuyển 
hóa nghi tâm đó thành các giả định đúng. Từ 
mức độ này, khi tư duy trên các luận lý v.v... ta 
có thể khởi sinh các suy luận đúng. Sau đó, do 
tự mình huân tập trên các suy luận của trí tuệ, 
ta đạt trực ngộ và chứng được điều đó. 


Để vượt qua các tà kiến, những tư tưởng sai 
lầm, nhiều kết quả phi lý từ nó được tìm ra. 


° Cần phân biệt rõ hai loại nghi tâm (tâm nghi ngờ). Đó là 
nghi tâm tốt và nghi tâm xấu. Nghi tâm tốt là nghi ngờ sự 
học hỏi của mình chưa thấu đáo, nghi ngờ mình còn có 
nhiều sai lầm, tội nghiệp để từ đó học hỏi và tịnh hoá 
nghiệp để vươn lên không ngừng. Nghi tâm xấu là nghỉ 
ngờ, không có lòng tín tâm vào tam bảo, nghi ngờ luật nhân 
quả và nặng nhất là nghi ngờ chính vị bổn sư của mình, 
nghỉ như thế sẽ có nguy cơ đọa địa ngục vô gián. Ở đọan 
này đức Đạt Lai Lạt Ma nói về nghi tâm tốt để nghe và học 
pháp. 


59 


Cho tới khi ta khởi đến mức độ nghi ngờ cho 
phép ta dùng lý luận để khởi ra suy diễn hiểu 
biết. Nhờ đó ta phát triển trí tuệ phân biệt rõ 
ràng các pháp. Trong quá trình đó, ta từ từ 
phát triển trí tuệ khởi ra từ tam thượng học” là 
văn, tư và tu. 


Khi khởi tiến trong các hành trì như thế, ta sẽ 
từ từ nhận ra là quả thực có thể chuyển hóa 
tâm thức của mình. Từ quan điểm đó, ta phát 
lòng tin chắc vào hành trì giới sát sinh“. Mức 
độ đầu là kiềm chế ta không mắc vào các hành 
động làm hại các chúng sinh khác. Mức độ thứ 
hai là áp dụng các pháp giải trừ các tâm hành 
có động cơ tạo ác nghiệp. Mức độ thứ ba là khắc 
phục luôn cả các chủng tử ác đã tiềm phục 
trong tâm gây ra từ các phiền não. Nhờ tư duy 
trên quan điểm duyên khởi, ta nhìn thấy các 
khuyết điểm của cõi luân hồi, đau khổ khởi ra 


# Tam thượng học (ba sự học cao tột): văn là nghe pháp, tư 
là suy nghĩ về pháp đã nghe và tu là hành trì các pháp sau 
khi suy nghĩ và hiểu rõ. 

*8 Giới sát sinh, cũng là bất sát hại, cũng là bất bạo động, s. 


ahimsa. 


60 


như thế nào, và sẽ đưa ta vào trong hành trì 
các mức độ giới sát. 


Để dứt trừ các chủng tử đã tiểm phục sẵn do 
các phiền não gây ra, việc đầu tiên là cần phải 
dứt trừ các phiền não. Dứt trừ phiền não cũng 
như các chủng tử phiển não tiểm phục sẵn 
trong tâm gọi là Bồ đề đạo. Nếu chỉ dứt trừ 
phiền não thì gọi là hành A la hán đạo hoặc là 
Sát tặc đạo?°. Tu tập dứt trừ phiền não cũng 
như các chủng tử phiển não tiểm phục sẵn 
trong tâm giống như là một quyết tâm tấn công 
càn quét”? quân địch. Trước khi tấn công, điều 
quan trọng là phải quyết tâm thiết lập hàng 
rào phòng thủ, do đó, sự quan trọng là, đầu tiên 
phải kiềm chế các ác nghiệp của thân và khẩu. 
Múc đích rốt ráo là đạt Giác Ngộ. Nhưng trước 
tiên, ta vẫn phải là kiềm chế các ác nghiệp 
thân và khẩu của mình. Nay, nếu với lòng vị 
kỷ, ta cứ tạo ác nghiệp như là sát sinh, trộm 
cắp, nói dối, tà dâm hay vu cáo, các ác nghiệp 
của thân và khẩu không những làm hại người 
khác mà cuối cùng sẽ mang lại khổ đau cho 


° Sát tặc anh ngữ là foe-destroyer. 


59 Trong thuật ngữ tu tập gọi là hạ thủ công phu. 


61 


chính bản thân mình. Vậy, dù chỉ cần xem xét 
sự tác hại ta mang lại cho chính bản thân là 
cũng đủ để cần phải kiểm chế không tạo các ác 
nghiệp về thân và khẩu. 


Quán chiếu về vô thường sẽ giúp ta để đạt được 
điều nói trên. Dù thọ mạng của ta có dài đến 
chừng nào thì cũng có giới hạn, phải không ? So 
sánh với sự tạo thành của vũ trụ, và niên đại 
địa chất”! thì thọ mạng của con người rất ngắn 
ngủi. Vậy mà cũng chưa chắc là ta sẽ sống đến 
tuổi thọ bình thường 100 năm, hay là chỉ 60 
năm thôi. Trong trường hợp này, nếu tập trung 
toàn năng lực và tinh thần cũng như thể chất 
để tạo tiền bạc hay của cải cũng chỉ giúp cho 
một kiếp sống này, nó thực là không chắc và 
ngắn ngủi. Quán chiếu về đề tài này sẽ giúp 
giảm thiểu lòng tham, bớt muốn thủ đắc, dù 
cho kết quả ra sao cũng thế thôi. 


Suy tư về hiện trạng thế giới cũng giúp đỡ cho 


sự tu tập này, cho dù có đầy đủ vật chất thế 
nào đi nữa thì nó cũng chắng phải là giải đáp 


5! Niên đại địa chất (e. geological time) là thời gian tạo 


thành và lịch sử địa chất trong quá khứ của quả Địa cầu. 


62 


cho đời sống. Sự tiến bộ vật chất tự nó giúp giải 
quyết vài vấn đề, nhưng nó lại tạo thêm ra các 
loại vấn đề mới khác. Qua kinh nghiệm sống, 
chúng ta nhận chân ra là chỉ có tiến bộ vật chất 
không đủ. Suy nghĩ trong chiều hướng đó sẽ 
tăng trưởng lòng tin cho chúng ta, là tác hại 
đến người khác chỉ mang lại thiệt hại cho chính 
mình. Điều đó cần phải được suy nghĩ thêm 
nhiều lần nữa. Ở gia1 đoạn này, cũng nên phân 
tích sự hữu dụng của não bộ con người, của 
thân và hoàn cảnh con người, bởi vì thật là 
đáng buồn nếu ta sử dụng nó vào những việc 
tác hại. Đối với một số người thì quán chiếu về 
sự tái sinh vào ba nẻo ác như địa ngục, ngạ qủy 
hay súc sinh có lợi lạc. Nếu thấy khó tin là có 
các cảnh địa ngục, thì chỉ cần xem xét sự khổ 
đau của các loài súc sinh phải gánh chịu, 
những đau khổ mà chúng ta nhìn thấy tận mắt 
của mình. Hãy suy nghĩ, liệu chúng ta có chịu 
nổi các loại khổ đau đó không, nếu phải tái sinh 
vào các hoàn cảnh đó. Ta có thể giả sử là tâm 
thức có sẵn những chủng tử do nghiệp gây ra 
bởi Vô Minh để phải đi tái sinh làm các thú vật. 
Phải nghĩ là, trong giòng thần thức chúng ta đã 
có các chất liệu để sẵn sàng phát tác thành tái 
sinh trong loại kiếp sống đó. Nếu tái sinh trong 


63 


loại kiếp sống đó, chúng ta sẽ phải chịu loại 
khổ đau nào? Cho đến bây giờ chúng ta mới chỉ 
nhìn các súc vật thôi; bây giờ hãy tưởng tượng: 
“Nếu ta hóa thành nó, liệu ta có thể chịu nổi 
hay không?”. Khi suy nghĩ như thế, ta sẽ thấy 
ra là mình không hề muốn như vậy. Nay, sự tác 
hại trên các chúng sinh khác sẽ mang lại các 
loại khổ đau đó. Đấy là bước đầu để quán chiếu 
sự sal lầm của sát hại và sự cần thiết kiềm chế 
các ác nghiệp của thân và khẩu. 


Bây giờ, không có gì chắc chắn là khi ta kiểm 
chế ác nghiệp của thân khẩu trong đời này thì 
ta sẽ cũng làm như vậy trong đời sau”. Do đó, 
cách phòng thủ tốt nhất là mức thứ hai, hạ thủ 
công phu, tu tập để chiến thắng các phiền não. 
Các phiền não tạo vấn đề cho ta chính là những 
điều đã giảng trong Thập Nhị Nhân Duyên của 
Duyên Khởi. Gốc rễ của phiền não là Vô Minh, 
nhìn các sự vật là có tự tánh, từ đó tạo ra các 
mức độ khác nhau của tham ái, sân hận, thù 
nghịch, tật đố”? v.v.. Các thứ đó chính thực là 
phiền não tặc. Điều rất rõ ràng là trong thế giới 


5? Do các chủng tử bất thiện tiềm tàng chưa được quét sạch. 
53 'ật đố là lòng ghen ghét. 


64 


ngày nay, tấc cả các khó khăn và vấn đề của xã 
hội cũng như của gia đình đều liên hệ đến 
tham, sân và tật đố. 


Khi một người nào khác tìm cách hại ta thì ta 
nhận diện người đó là kẻ thù. Nếu lòng sân 
hận, tâm hãm hại của họ là bản tánh tự nhiên 
của người đó thì đây là một vấn đề khác. 
Nhưng thực ra, lòng thù ghét, sân hận và ý 
muốn hãm hại chỉ là các tâm hành ngoại vi ảnh 
hưởng đến tâm thức. Mặc dù tạo ác nghiệp, 
chúng ta vẫn cứ luôn luôn suy nghĩ tạo thêm 
các ác nghiệp. Kẻ thù của ta cũng thế. Thực ra, 
phiền não tặc không phải là người làm, không 
phải là nhân vật, mà chính là tâm phiền não 
của họ. Kẻ thù thực thụ là ngay ở trong chính 
chúng ta, không phải ở ngoài ta. Là hành giả tu 
tập, trận chiến tranh đấu thực sự cần phải xảy 
ra ngay bên trong chúng ta. Điều đó cần nhiều 
thời gian, nhưng đó là cách duy nhất để giảm 
thiểu tối đa cái mà tôi gọi là các tính xấu của 
con người. Nhờ tu tập vậy mà ta sẽ đạt nhiều 
sự an bình nội tâm, không phải chỉ đời sau mới 
có, hoặc là sau khi tu tập lâu mới có, mà là mỗi 
ngày đều có. Tên tặc thủ căn bản cướp đi tâm 
an bình của chúng ta chính là lòng thù ghét và 


65 


sân hận. Tuy rằng tất cả các tư tưởng xấu đều 
là phiền não tặc, nhưng lòng sân hận là tên tặc 
thủ mạnh mẽ nhất. 


Chiến thắng phiền não 


Muốn chiến thắng phiền não, cần phải dứt trừ 
gốc rễ của nó, đó là Vô Minh, nhận thức sai lầm 
là có tự tánh. Để làm vậy, phải phát triển tâm 
trí tuệ, nhận thức mọi sự vật trong đúng cách 
của nó nghĩa là trái ngược với cách Vô Minh 
nhận thức các sự vật. Chúng ta phải suy tư 
trên sự kiện là các sự vật không hiện hữu có tự 
tánh, hay là không hiện hữu tự nó và bằng 
chính nó. Cần phải phát triển lý luận bác bỏ sự 
vật thực hữu do tâm thức tà kiến chấp trước. 
Trong đó, chánh kiến chứng ngộ tánh không 
rất quan trọng. Để phát triển mức độ trí tuệ 
cần thiết làm thuốc giải trừ Vô Minh, nếu chỉ 
phát triển trí suy diễn tùy thuộc trên lý luận 
thì không đủ. Ta cần phải mang trí suy diễn 
hiểu biết đó lên đến mức trực ngộ, vô khái niệm 
của chân như. Muốn làm vậy cần phải có sự hỗ 
trợ của thiền định. Nhờ đạt đến mức độ tập 
trung sâu vào định, mà có thể phát sự an định, 
là sự hợp nhất của tâm an tĩnh và tâm trực ngộ 
đặc biệt. Vậy thì đầu tiên cần phải đạt thiền 


66 


trụ tâm an tĩnh hay là an tâm. Sau khi ta đạt 
đến nhất tâm định”! và có khả năng trụ tâm 
vào biến xứ”, tức là đối tượng của thiền quán, 
một cách rất rõ ràng và sống động thì điều đó 
sẽ giúp ta tiến bộ hàng ngày trong đời sống. 
Tâm ta sắc bén hơn, tỉnh giác hơn và có khả 
năng nhiều hơn. Do đó có sự cần thiết trình bày 
thêm về cách thức đạt sự an định, tức là tam 
ma để” (samadh)). 


Người muốn đạt thiền an tĩnh của tâm cần phải 
đi về một nơi cô lập và hãy chuẩn bị tâm thức 
vì sẽ cần một thời gian dài. Nếu muốn tu tập 


54 Nhất tâm định, e. one-pointedness, single-pointedness. 

"5 Biến xứ (Ế J§; s: krtsna ; p: kasina): đối tượng tập 
trung toàn triệt vào đó và thấy được trước mắt (sắc pháp, ở 
đây là một biến xứ), dù nhắm mắt người ấy vẫn thấy hình 
ảnh nó trong tâm gọi là thô tướng (hay học tướng; phạn 
ngữ: uggaha). Dùng để phát triển sự tập trung đạt đến một 
trong bốn thiền chỉ (tứ thiền). 

58 Tam ma để, s. samadhi, bao gồm hai chi nhánh. Một chi 
nhánh của Tam ma đề là thiển an định (thiền chì), s. 
samatha, e. calm-abiding, t. shi nay. Chi nhánh thứ hai 
của Tam ma đề là thiển minh sát (thiển quán), s. 


vIipashyana, e. Insight meditation, t. lhag thong. 


G7 


đạt thiền an tĩnh liên hệ với hành trì mật tông 
hay mật chú thì dễ hơn. Tuy nhiên, ngoài điều 
đó ra, chỉ cần tu tập trong đời sống thường 
ngày, mỗi sáng sớm khi thức giậy, hãy dùng 
tâm trong sáng của mình để khảo sát xem tâm 
này là cái gì, sẽ giúp đỡ ta rất nhiều. Điều đó 
giúp giữ tâm rất tỉnh giác và như thế sẽ giúp 
hoàn hảo phần còn lại của một ngày. Để đạt 
được mức độ mà các vọng tưởng vi tế của nội 
tâm đều dứt trừ và đi vào mức độ nhất tâm 
định sâu, đầu tiên là cần phải kiềm chế các 
mức độ thô lậu của tâm, gồm tham ái, sân hận, 
và các ác nghiệp thô lậu của thân và khẩu. 
Muốn làm được thế, ta phải hành trì giới hạnh. 


Trong hệ thống giới luật của Phật giáo, có hai 
loại là cư sĩ tại gia và tăng ni xuất gia. Ngay cả 
trong cư sĩ cũng có các cấp bậc khác nhau. Lý 
do là đức Phật muốn đặt ra các trình độ tu tập 
như thế để phù hợp vởi khả năng của mỗi 
người. Điều đó rất quan trọng. Chúng ta nên 
hành trì phù hợp theo tiềm năng tâm linh riêng 
biệt của mình, như thế ta sẽ đạt được các kết 
quả thích đáng. Khi nhận ra là các giáo lý đã 
được đặt ra cho chúng sinh với các trình độ và 
tiểm năng khác nhau, ta có thể phát lòng thực 


68 


sự tôn kính các hệ tôn giáo khác nhau trên thế 
giới. Dù cho sự khác biệt về các triết thuyết 
thật là lớn, nhiều khi rất cơ bản, ta vẫn có thể 
nhận ra là vì các loại người khác nhau cho nên 
các triết thuyết đó có thể thích hợp và làm lợi 
lạc cho mỗi loại. Ngày nay, chúng ta cần có sự 
tương kính và tương thông đó. Điều này rất là 
quan trọng. 


Trong liên hệ đó, tôi rất quý mến và tôn trọng 
các tăng ni Tây phương ở đây. Nhưng không 
nên vội vã thọ giới. Bởi vì đức Phật đặt ra sự 
hành trì thích hợp với các trình độ khác nhau, 
điều quan trọng là phải thẩm định trình độ của 
mình và từ đó mà tuần tự tinh tấn. Còn điều 
khác nữa, tôi cảm thấy rất quan trọng là, các vị 
Tây phương thật lòng muốn tu tập Phật giáo 
hãy vẫn nên giữ lại vị trí thành viên tốt trong 
xã hội của mình. Quý vị nên ở lại trong đó, 
đừng trở thành một kẻ bị cô lập. Tỉnh túy của 
Phật giáo, khi hành trì bởi người Tây tạng, là 
liên kết với nền văn hóa Tây Tạng của họ; có lẽ 
sẽ là một điều sai lầm khi quý vị Tây phương cố 
biến mình hoàn toàn trở thành văn hóa Tây 
Tạng và tu tập hình thức Phật giáo đã Tây 
Tạng hóa. 


69 


Hãy ở lại trong xã hội của quý vị, tiếp tục trong 
nghề nghiệp, làm việc dưới tư cách một thành 
viên của cộng đồng xã hội, và trong cùng lúc, 
thực hành giáo pháp của đức Phật nếu ta cảm 
thấy điều đó có lợi lạc và hữu hiệu. Chúng ta đã 
thành lập nhiều trung tâm tu học, hãy giúp các 
nơi đó tiếp tục hoạt động. Nhưng nếu có người 
muốn tu tập Phật pháp, chưa hắn là cần thiết 
phải gia nhập vào một trung tâm; người đó có 
thể ở ngay tại chỗ của họ đang ở mà tu tập . 


Chúng ta đã bàn qua các cách thức chiến đấu 
chống phiền não, sau đây, chúng ta sẽ bàn luận 
làm sao để phát Bồ đề tâm, từ bi tâm, và làm 
sao để tiêu trừ các chướng ngại ngăn che nhất 
thiết trí, tức là dứt trừ những chủng tử tiềm 
phục gây ra từ phiền não. Trước tiên, ta phải 
hành trì giữ giới hạnh - đó là nền tảng, rồi qua 
các hành trì thiền định tam ma đề, tâm thức sẽ 
đạt được định và trở thành mạnh mẽ. Tâm định 
đó phải được dùng vào việc thiền định về Tánh 
Không, nhờ đó ta từ từ chiến thắng các chướng 
ngại, và dần dần đứt cả các chướng ngại bẩm 
sinh. Sau cùng, ta sẽ hoàn toàn chiến thắng Vô 


70 


Minh, đó là tâm khái niệm chấp vào tự tánh. 
Sự dứt trừ tâm đó được gọi là giải thoát. 


Như là hộ pháp Long Thọ đã nói: “ Nhờ chấm 
dứt các nghiệp lậu hoặc”” và các phiền não mà 
đạt giải thoát.” Nghiệp lậu hoặc được tạo tác từ 
các tà kiến. Đó là những thứ tạo ra bởi các biến 
kế”? khái niệm, và các biến kế khái niệm đó sẽ 
bị chấm dứt nhờ Tánh Không, hay là ngừng 
hắn khi nhập vào Tánh Không. Điều đó được 
giải nghĩa theo cả hai cách. Dù sao thì cái thực 
tại đó, Tánh Không mà ở trong đó tất cả các 
phiền não, Vô Minh v.v... đều bị tắt ngấm 
chính là Diệt đế, cũng chính là giải thoát. 


Phát Bồ Tát hanh 


Tôi sẽ giải thích về hành trì phát triển hạnh 
nguyện Bồ Tát. Trong ngữ cảnh của phần giảng 
này, chúng ta đang ở điểm hạ thủ công phu. 
Qua hành trì tam thượng học là giới, định, tuệ, 


5“ Nghiệp lậu hoặc (e. contaminated actions) là các hành 
động ô nhiễm do vô minh, đẩy ta đi tái sinh trong luân hồi 
sinh tử. 

5# âm biến kế là tâm tạo ra những cái khái niệm, tà kiến 


sai lầm (e. conceptual elaborations). 


tại 


các phiền não đã bị dứt trừ. Vậy bây giờ, ta đã 
đi đến điểm phải diệt trừ những chủng tử tiềm 
phục gây ra từ các phiền não. Diệt trừ chủng tử 
phiền não thật là cực kỳ khó khăn. Lý do gì mà 
phải diệt trừ những chủng tử phiền não? Là bởi 
vì nó ngăn che ta thấu thị” đồng thời đến tất cả 
các đối tượng hiểu biết của trí tuệ. Do đó, dù là 
một vị đã đắc quả bậc A la hán, một vị Sát tặc, 
đã thoát ra khỏi luân hồi cũng chưa thành tựu 
phát triển hoàn toàn năng lực của tâm thức con 
người. 


Câu hỏi là: làm sao dứt trừ các chủng tử phiền 
não. Hiện tại ở đây, vũ khí sử dụng cũng vẫn là 
một thứ; đó là trí tuệ chứng ngộ Tánh Không. 
Tuy nhiên, ta cũng cần thêm một nền tảng để 
hỗ trợ mạnh mẽ, đó là công đức to lớn, và 
phương cách tích tụ liên tục công đức to lớn là 
nương nhờ đến Bồ đề tâm, lòng vị tha. Người tu 
tích tụ công đức, với ý nguyện nhắm mục đích 
giải thoát và bất sát hại chúng sinh khác, chỉ có 
quan tâm chính đến một chúng sinh ấy (là 
mình) mà thôi. Trong hành trì Bồ đề tâm, ta 


59 Thấu thị nghĩa là đã nhìn thấu hiểu suốt được chân lý. 


Đó cũng là nhất thiết trí. 


72 


quan tâm đến tất cả mọi chúng sinh. Bởi vì 
chúng sinh vô lượng vô số, khi tâm thức hướng 
đến tất cả, thì năng lực công đức tích tụ cũng sẽ 
vô giới hạn. Quy y Tam Bảo Phật, Pháp Tăng vì 
quan tâm đến bản thân mình là một chuyện, 
nhưng quy y Tam Bảo vì quan tâm đến tất cả 
mọi chúng sinh hữu tình lại là một chuyện 
khác. Năng lực của hai chuyện đó cực kỳ khác 
nhau bởi vì đối tượng quán sát khác nhau rất 
nhiều. Vì người nhắm đến mục đích giải thoát 
khỏi luân hồi cho chính mình thì sự giải thoát 
đó chỉ là sự tắt ngấm của các phiền não. Với 
tâm nguyện vị tha hơn, ta nhắm đến Phật quả, 
đó là sự chấm dứt của nhị chướng là phiền não 
chướng và nhất thiết trí chướng”?°. Như vậy, sự 
hành trì của vị thứ hai sẽ dũng mãnh hơn 
nhiều và sẽ tăng trưởng năng lực công đức lên 
rất nhiều lần hơn. 


50 Theo truyền thống Mật tông Tây Tạng thì nhị chướng là hai 
chướng ngại: 1. giải thoát chướng, cũng gọi là phiền não chướng, 
là chướng ngại ngăn che không cho đạt giải thoát (đó là các phiền 
não) và 2. nhất thiết trí chướng, là chướng ngại ngăn che không 
cho đạt nhất thiết trí, cũng nghĩa là toàn trí, thấu thị mọi sự vật 
(chướng ngại đó là các chủng tử phiền não). Khác với truyền thống 
Phật giáo Việt Nam gọi chướng ngại thứ hai này là sở tri chướng, là 
chướng ngại gây ra từ những tà kiến chấp chặt vào những sở học 
giáo điều sai lầm. 


1ä 


Bản tánh của tâm bồ đề rất là trân quý, 
tuyệt diệu đến nỗi đôi khi chúng ta phải 
tự hỏi làm sao mà con người có thể phát 
triển cái tâm đó. Thật là phi thường, kỳ 
diệu khi quên cả thân mình để tôn trọng 
hay để quan tâm đến các người khác và 
thấy trân quý họ như là trân quý bản thân 
mình. Ai ai cũng phải trân quý cái cảm 
giác nồng nhiệt đó. Nếu có người nào 
chứng tỏ tâm nồng nhiệt với ta thì ta cảm 
thấy sung sướng biết bao. Và nếu ta cũng 
đối xử với tâm nồng nhiệt đó đến người 
khác thì điều đó là điều tốt nhất trong cõi 
luân hồi cũng như cõi Niết Bàn. Đó là 
nguồn gốc thực sự của hạnh phúc. Nếu ta 
có thể phát cái kinh nghiệm của tâm ấy 
một chút thôi thì nó cũng sẽ giúp chúng ta 
vì nó sẽ mang lại sự an bình trong tâm 
thức và mang lại sức mạnh nội tâm. Nó sẽ 
mang lại cho chúng ta sự phòng thủ hữu 
hiệu nhất và nền tảng vững chắc nhất để 
tấn công. Tâm này cũng là một vị thầy của 
ta, là người bạn tốt nhất, và là vị hộ pháp 
cao nhất của ta. Vì vậy, tâm này thật là tốt. 


74 


Chúng ta cũng đã bàn luận về cơ cấu căn bản của triết 
lý, từ đó có thể rút ra một kết luận: ta có thể phát triển 
cái tâm thức tốt đẹp đó. Chư vị đại tô sư Ân độ đã đưa 
ra hai phương pháp để thực hiện tâm này. Một phương 
pháp gọi là giáo pháp tỉnh túy “Bảy điểm Nhân 
Quả Phát Bồ Đề Tâm”, phương pháp kia là “Nhân 
Ngã Bình Đăng”. Muốn phát tâm nguyện vị tha mạnh 
mẽ đó, ta phải phát tâm nguyện phi thường nghĩa là 
phát quyết tâm đề tự nhận lãnh trọng trách giúp đỡ tất 
cả các chúng sinh hữu tình. Để khởi tâm nguyện phi 
thường này, ta phải có lòng từ bi, không thể chịu nỗi 
khi nhìn thấy các chúng sinh khổ đau mà không làm 
gì. Dù các chúng sinh đó đang chịu cảnh khổ đau hay 
là đang có đầy đủ các nhân duyên để sẽ bị thọ báo khổ 
đau, nếu ta không có lòng từ bi khuấy động sâu thắm 
trong tâm thức về sự khô đau đó thì chúng ta sẽ không 
thể khởi đại nguyện đó. Kinh nghiệm sống cho ta 
thấy rõ là dễ dàng phát lòng từ bi với những người hợp 
tính chúng ta, với những người ta tương đắc hay với 
những người ta ưa thích. Như vậy trước khi phát tâm 
đại từ bi, chúng ta cần phải có một phương thức để 
đưa tất cả vào trong loại chúng sinh thích hợp. Phương 
thức đó là huấn luyện nhãn quan của mình để nhìn 
thấy mọi chúng sinh theo cách chúng ta nhìn những 
người thân yêu gần gũi nhất, có thể là cha hay mẹ ta, 
hay là một người thân thuộc, hay là một người khác 


15 


nảo đó. Muốn nhận thức chúng sinh như thế, chúng ta 
cần nhìn họ với tâm bình đẳng. Ở đây, cần dùng trí 
tưởng tượng để giúp ta. Hãy quán tưởng trước mặt 
mình là một người mà ta rất thân thiện, và một người 
mà ta không ưa thích, rồi ở giữa hai người đó là một 
người mà ta có cảm giác trung tính; sau đó, hãy quán 
xét các loại cảm giác ta khởi lên với ba người đó. 


Một cách tự nhiên, khi quán tưởng như thế, tâm ta sẽ 
thấy gần gũi với các bạn bè, xa cách và đôi khi sân 
hận, hoặc phiền não với những kẻ thù địch, và không 
có cảm giác gì với người trung tính. Hãy khảo sát điều 
đó. Trên quan điểm Phật giáo, chúng ta đã từng tái 
sinh vô lượng kiếp rồi. Có thể người bạn ở kiếp này đã 
từng là kẻ thù tổi tệ nhất trong đời quá khứ. Còn các 
kẻ giống như là thù địch của hôm nay lại có thể là 
những người thân quý nhất trong đời quá khứ. Tương 
lai cũng thế, chẳng có lý do chắc chắn nào mà một kẻ 
thù địch hôm nay sẽ mãi mãi còn là kẻ thù địch tương 
lai, hoặc bạn bè sẽ mãi mãi còn là bạn bè trong mai 
sau. Không có gì bảo đảm như thế, ngay cả trong đời 
nảy. Bạn bè hôm nay có thể nhanh chóng thay đổi 
thành thù nghịch. Đó là điều rất rõ rệt, ngay từ kinh 
nghiệm sống trong gia đình của chúng ta, và nhất là 
trong các chính trị gia: hôm nay là bạn tốt, là đồng 
minh tốt, ngày mai đã biến thành kẻ thù tệ hại nhất. 


16 


Điều căn bản là cơ cấu đời sống của chúng ta không 
có gì ôn định chắc chắn, đôi khi chúng ta thành công, 
đôi khi thất bại, mọi sự vật đều luôn luôn đổi thay. Do 
đó, cái cảm giác bạn bè và kẻ thù địch có vẻ rất hiện 
thực và chắc chắn là điều vô cùng sai lầm. Không có 
lý do nào để khăng định như thế, điều đó thật là điên 
rồ. Cứ suy tưởng như thế sẽ lần lần giúp ta san bằng 
quan điểm của tâm đến mọi người. 


Buớc sau đó là quán tưởng sớm muộn gì các kẻ 
thù cũng sẽ trở thành bạn tốt. Như vậy, hay 
nhất là nghĩ rằng tất cả ba người đó đều là bạn 
tốt nhất. Nếu tâm ta khởi lòng thù ghét họ, 
chúng ta cũng có thể xem xét kết quả sẽ là gì. 
Điều đó rất hiển nhiên. Còn nếu ta cố gắng 
phát tâm từ bi đến cả ba người đó, thì kết quả 
sẽ rất tốt, không thể nghi ngờ. Như thế, tốt hơn 
hết là ta phát tâm từ bi đồng đều. Sau đó thì 
thử phát tâm ấy sang hàng xóm bên trái, rồi 
qua hàng xóm bên phải, rồi đi tiếp theo thứ tự. 
Đau đó, phát tâm này đến cả thành phố, cả tỉnh 
và cả đất nước, rồi sang cả Âu châu, toàn thể 
nhân loại của thế giới; sau cùng, phát đến vô 
biên chúng sinh. Đó là phương pháp thực hành 
phát tâm từ b1. 


ti 


Một phương pháp thứ hai là nhân ngã bình 
đẳng và đổi ta cho người. Hãy khảo sát xem 
bên nào quan trọng hơn, ta hay người? Ta chỉ 
có một, còn người thì có vô lượng vô biên. Cả 
hai bên đều mong muốn sung sướng và không 
muốn khổ đau. Và cả hai đều có quyền được 
hưởng hạnh phúc, và thoát khổ đau bởi vì cả 
hai bên đều là chúng sinh hữu tình, đều là 
thành viên của cộng đồng các chúng sinh hữu 
tình. Nếu ta đặt câu hỏi: “Tại sao ta lại có 
quyền hưởng hạnh phúc?” Lý do tối hậu là vì, 
tôi muốn được hạnh phúc, chẳng có lý do nào 
khác nữa. Có một cái cảm giác tự nhiên về cái 
“Tôi”, và trên căn bản đó chúng ta muốn có 
hạnh phúc, đó là điều nhận thức đúng. Và trên 
căn bản đó, chúng ta nói là có quyền hưởng 
hạnh phúc, đó là điều chúng ta gọi là nhân 
quyền; đó là quyền của chúng sinh hữu tình. 
Khả năng thoát khổ đau cũng như thế, điều 
khác biệt duy nhất là, ta chỉ là một chúng sinh, 
người khác là đa số còn lại. Kết luận thật là rõ 
rệt, trong một bối canh của toàn thể chúng sinh 
thì một chúng sinh chẳng có gì là quan trọng 
cả. 


78 


Đây là điều mà tôi tự mình hành trì và đôi khi 
diễn giải cho người khác: hãy quán tưởng, một 
bên là cái “Tôi” già nua ích kỷ, và bên kia là cả 
nhóm người nghèo khổ, thiếu thốn. Hãy xem ta 
là một nhân vật khách quan đứng giữa, hay là 
một nhân vật thứ ba. Rồi ta cứu xét xem, điều 
nào là quan trọng hơn: đi theo bên của cái 
người ích kỷ, tự ngã ngu xuẩn hay là theo bên 
cái nhóm người nghèo khổ, thiếu thốn không tự 
lo liệu được. Nếu ta có trái tìm nhân bản thì ta 
sẽ tự nhiên ngả theo nhóm người nghèo khổ. 
Suy tư như thế, nó sẽ giúp đỡ tăng trưởng tâm 
bồ đề vị tha, và rồi sẽ tự nhiên nhận chân ra cái 
tính ích kỷ nó xấu xa như thế nào. Và hóa ra là 
từ xưa đến giờ ta đã hành xử như thế. Nhưng 
nếu có ai nói “Anh là người xấu” thì cảm thấy 
sân hận nổi lên. Tại sao? Lý do chính là vì ta 
không muốn là người xấu. Tất cả đều nằm 
trong lòng tay của mình, nếu hành xử như một 
người tốt, thì ta sẽ trở thành người tốt. Nếu 
thành người tốt thì không ai có thể liệt ta vào 
loại người xấu được. Hãy suy nghĩ kỹ điều đó, 
nó sẽ giúp đỡ rất nhiều cho ta phát triển lòng vị 
tha từ bị. 


79 


Đó là một phương pháp hành trì. Nhiều số 
trong các quý vị chắc đã được nghe tôi nói về 
hòa bình thế giới, hay là gia đình hòa hài, hay 
là quốc gia an bình; cái nguồn gốc tối hậu của 
nó chính là lòng vị tha, lòng từ bi và lòng 
thương yêu. Trong tất cả các tôn giáo lớn, điều 
dạy chủ yếu là lòng nhân ái và từ bi. Bây giờ, 
suy nghĩ tối đa đến các lý lẽ khác nhau này 
sẽ giúp phát triển lòng tin hay quyết tâm. Với 
quyết tâm đó, và với cố gắng từng ngày, từng 
tháng, từng năm, ta sẽ càng ngày càng trở nên 
tốt hơn. Với ý nguyện từ bi đó, mỗi hành động 
của chúng ta, cho dù là đi đứng, ăn uống, nói 
năng, hay là cái gì khác, cũng sẽ tích tụ công 
đức lành, và tạo dựng đức hạnh vô biên. 


Hành trì Luc Đồ Ba La Mật 


Bây giờ, theo quan điểm Phật giáo, làm sao ta 
giúp đố các người khác. Một cách là bố thí tài 
vật, như là thức ăn, quần áo và nhà ở. Nhưng 
điều đó có giới hạn, vì nó chẳng thể mang lại sự 
mãn nguyện hoàn toàn cho ta, và cũng chẳng 
mang lại mãn nguyện cho người khác. Vậy, chỉ 
khi nào ta tự mình tỉnh tiến qua các hành trì, 
qua các thanh tịnh hóa lần lần tâm thức thì ta 


30 


mới càng ngày càng đạt đến hạnh phúc hơn, và 
thế thì trường hợp của người khác cũng vậy. Để 
giúp người khác hiểu được điều gì phải làm 
theo và hành trì để đạt hạnh phúc, và điều gì 
phải ngừng làm, ta cần có khả năng toàn hảo 
để thuyết giảng các đề mục đó. Chúng sinh vốn 
có vô lượng căn cơ, ý thích và các tiềm năng 
tâm thức khác nhau, v.v... Nếu ta không phát 
triển các công hạnh thánh thiện của thân và 
khẩu để khế hợp với những gì chúng sinh khác 
cần thiết, thì chẳng thể giúp đỡ họ hoàn toàn. 
Không có cách nào làm đươc như vậy, trừ khi 
chúng ta đã tiêu trừ những chướng ngại ngăn 
che nhất thiết trí, và đạt đến toàn trí của chư 
Phật. Trong ý hướng tìm cách cứu độ các chúng 
sinh khác mà ta tìm cách đạt đến Phật quả, khi 
đó ta đã tiêu trừ mọi chướng ngại của nhất 
thiết trí. 


Lòng từ thiện, bố thí, là một trường hợp tu tập 
từ sâu thắm của tâm mình trong hạnh bố thí 
ba la mật mà không hề tìm kiếm quả báo của 
sự bố thí cho cá nhân mình. 


Trong sự hành trì Bồ tát giới, điều chủ yếu là 
tu tập sao để kiểm chế tâm tìm kiếm lợi lạc cho 


đ1 


bản thân mình, tâm tự ngã ích kỷ. Như thế sẽ 
mang lại các kết quả, thí dụ như, thệ nguyện 
hành bố thí lòng nhân đức,hay là nguyện 
không làm hại các người khác. Muốn hành trì 
bố thí một cách thích đáng, ta phải nguyện 
không làm bất kỳ điều gì tác hại đến các người 
khác, như vậy, để hành hạnh bố thí chỉ mang 
lại lợi lạc, ta cần có Bồ tát giới để kiểm chế tâm 
tự ngã ích kỹ. 


Muốn đạt trì giới thanh tịnh, ta cần phải phát 
triển hạnh nhẫn nhục. Để hành trì pháp môn 
"Nhân Ngã Bình Đẳng và đổi ta cho người, 
hạnh nhẫn nhục đặc biệt quan trọng. Ta sẽ 
được nhiều lợi lạc khi hành trì những phương 
pháp mà Tổ Tịch Thiên”! đã đề ra trong cuốn 
luận "Hành Bồ Tát Hạnh", diễn giải trong hai 
chương nói về nhẫn nhục và thiền định. Hành 
trì hạnh nhẫn nhục tạo thành nền tảng để tu 
tập " Nhân Ngã Bình Đẳng ". Đó là bởi vì vấn 
đề khó nhất khi phát Bồ Tát hạnh là phát lòng 
thương yêu và thân thiết với các kẻ thù của 
ta. Trong bối cảnh của sự hành trì hạnh nhẫn 


6! Tổ Tịch Thiên, c. #2, s. 4ãn/ideva, t. zhi ba lha, là một vị đại sư 
kiêm thi hào Ấn Độ thuộc phái Trung quán Cụ Duyên Tông sống 
vào khoảng thê kỉ thứ 7-8. 


32 


nhục, khi nghĩ đến kẻ thù thì ta không được 
nghĩ rằng, họ là kẻ thù nghịch và làm hại 
mình, thay vào đó, ta phải quán kẻ thù là người 
giúp đỡ ta. Ta sẽ nhận chân ra là, "Không thể 
nào thành tựu hạnh nhẫn nhcc về sự mình bị 
làm hại, trừ phi có một kẻ nào tác hại đến ta". 
Như đã nói trước, có nhiều chúng sinh để ta có 
thể hành hạnh bố thí ba la mật, nhưng rất 
hiếm có chúng sinh cho ta cơ hội hành trì hạnh 
nhẫn nhục ba la mật đối với họ. Cái gì hiếm 
hơn thì đáng quý báu hơn, có phải không? Thật 
vậy, cái gọi là kẻ thù đó rất tốt bụng. Nhờ hành 
trì hạnh nhẫn nhục mà sức mạnh của công đức 
tăng trưởng, và ta chỉ có thể làm được nhờ vào 
có kẻ thù. Như thế, kẻ thù không ngăn chặn 
được chúng ta tu tập Phật Pháp, ngược lại, họ 
g1úp ta mới đúng. 


Trong cuốn luận "Hành Bồ Tát Hạnh", Tổ Tịch 
Thiên đã giả thử có lời phản đối như sau: "Kẻ 
thù đâu có khi nào có ý định giúp đỡ ta". Câu 
trả lời là, không cần thiết phải có ý định giúp 
mà có những thứ vẫn giúp ta. Thí dụ như, diệt 
đế, giải thoát, là đế thứ ba trong Tứ Diệu Đế 
giúp đỡ ta rất nhiều, nhưng giải thoát đâu có 
tác ý. Dù cho là kẻ thù không có ý giúp đỡ, ta 


3ä 


cũng vẫn nên tôn trọng họ. Câu phản đối thứ 
hai là, "Nhưng ít nhất thì diệt đế, hay giải 
thoát cũng không có ý làm hại ta. Trong khi kẻ 
thù, ngay cả khi nó không có ý giúp ta như giải 
thoát, thì nó vẫn có ý làm hại". Câu trả lời là, 
chính vì kẻ ấy muốn làm hại ta, mà trở thành 
kẻ thù, và ta cần có kẻ thù ấy để hành trì hạnh 
nhẫn nhục. Một người như vị bác sĩ không có ý 
làm hại, mà chỉ cố giúp đỡ ta thì không thể cho 
ta cái cơ hội để thực hành phát triển hạnh 
nhẫn nhục. Đó là kinh nghiệm và lý luận của 
một vị đại Bồ tát ngày xưa, rất là hữu hiệu. Khi 
ta suy nghĩ theo cách đó, trừ phi ta ngoan cố 
cứng đầu mới giữ tâm ích kỷ, tự yêu bản thân, 
bởi vì không có lý do gì để ta ích kỷ, mà ngược 
lại có vô vàn lý do để ta phát lòng nhân ái, 
thương yêu người khác. 


Một loại lòng nhẫn nhục khác hay lòng nhẫn nhịn là sự 
tự ý chấp nhận khổ đau. Điều quan trọng là phải ấp 
dụng các phương thức để tránh khổ đau trước khi nó 
đến, nhưng khi khổ đau đã bắt đầu thì không nên nhìn 
khổ đau như là một món nợ, mà hãy quán tưởng nó như 
là một điều hữu ích, là cái có thể giúp đỡ ta. Cách nghĩ 
khác là nhờ trải qua khổ đau trong đời này mà ta trả bớt 
nợ của ác nghiệp tích lũy từ các đời trước. Khổ đau cũng 


34 


giúp đỡ ta thấy rõ các khuyết điểm của cõi luân hồi. 
Càng hiểu rõ các điều trên thì ta càng phát tâm 
chán ngán tạo ác nghiệp. Và cũng giúp ta thấy ra ưu 
điểm của giải thoát. Qua các kinh nghiệm khổ đau của tự 
chính mình, ta sẽ có thể suy nghiệm ra người khác khổ 
đau như thế nào, và như thế sẽ phát lòng từ bi. Khi suy 
nghĩ về khổ đau theo cách đó, ta sẽ cảm thấy đây là 
một dịp may để tu tập nhiều hơn và suy tư nhiều hơn. 


Sau đó là tỉnh tấn, điều này rất quan trọng. Tinh tấn như 
là giáp trụ v.v..., đó là phát ý nguyện đi vào tu tập dũng 
mãnh, qua nhiều đại kiếp nếu cần, để có thể thành tựu 
phát triên. Điều này giúp ta rất nhiều đề tránh lâm vào sự 
nóng nảy, bực bội hay trạo cử vì vài chuyện khó chịu 
nhỏ tạm thời. Rồi sau đó sẽ đạt thiền định và trí tuệ. 


Hành trì Mật tông 


Trong ý hướng của lòng từ bi vị tha, hành trì để 
tạo sự chín mùi giòng tâm thức của mình là 
hành trì Lục độ ba la mật, và các hành trì để 
tạo sự chín mùi của các người khác là "Bốn 
cách thu nhận đệ tử". Trong Lục độ ba la mật, 
mỗi ba la mật sau lại càng khó hành trì hơn và 
quan trọng hơn ba la mật trước. Hai ba la mật 
cuối cùng là thiền định và trí tuệ ba la mật. 
Theo nghĩa lý của Kinh Thừa, có tất cả "Ba 


S5 


mươi bảy phẩm trợ đạo?”" để giúp đạt giải 


thoát, và như trong “Hiện Quán Trang Nghiêm 
Luận" của Tổ Di Lặc?”?, có nhiều đạo lộ khác 
nhau để đạt đến Phật quả. Gốc rễ của tất cả các 
đạo lộ đều là thiền an định kết hợp giữa hai 
trạng thái của tâm chỉ và quán” Mật Chú 
Thừa, hay là Mật Thừa là một phương tiện 
mạnh mẽ để đạt thành tựu thiển an định 
nhanh chóng. Trong Bát Nhã Thừa, gốc rễ của 
sự hành trì là tâm nguyện từ bi, Bồ Đề Tâm, 
để đạt giác ngộ và chứng ngộ Tánh Không, 
không có hiện hữu tự tánh. Điều vĩ đại trong 
Mật Thừa là hành trì trụ trong thiền an định. 
Như thế, đã có nóirằng các kinh điển Mật 
Chú được bao gồm trong các bộ kinh của Giáo 
Lý. 


5 Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, e.thirty-seven harmonies of 
enlightenment. Tham khảo sách: "Meditaton on 
Emptiness", Jeffrey Hopkins, tr. 205-207. 

°# Hiện Quán Trang Nghiêm Luận, e.Maitreya' s Ornament 
of Clear Realization. 

%4 Thiền chỉ (chỉ nghĩa là ngưng, là an trụ tâm trên một 
điểm), e. calm abiding meditation. Thiền quán (phân tích 


đối tượng), e. special insight meditation. 


36 


Làm sao mà Mật Chú Thừa lại có điểm đặc biệt 
và là một phương pháp sâu sắc hơn để thành 
tựu thiền an định, là sự hòa hợp của thiền chỉ 
và thiền quán? 


Vời tâm nguyện Bồ Đề, để đạt đến giác ngộ, ta 
tu tập nhắm đích đạt Phật quả, đắc được Pháp 
Thân viên mãn phúc lạc cho chính mình và Sắc 
Thân viên mãn phúc lạc cho những người khác. 
Trong hai mục đích, thì một đặc biệt nhắm đến 
đạt Sắc thân để giúp đỡ, hộ trì cho các chúng 
sinh khác. Sắc Thân của Phật có các tướng quý 
lớn và đẹp của thân Phật, và ta tìm cách đạt 
được thân này theo các hệ Kinh điển qua các 
hành trì Lục Độ Ba La Mật, dưới ảnh hưởng 
của lòng đại từ bi và lòng vị tha, để đạt giác 
ngộ. Khả năng đặc biệt của Mật Chú là, ngoài 
ra, ta đi vào hành trì thêm các phương pháp tu 
tập tự khởi thành dạng tướng của Sắc Thân mà 
ta đang cố nhắm đạt đến. Nghĩa là, cái ta hành 
trì phù hợp theo dạng tướng của quả vị mà ta 
cố gắng thành tựu. Trong chiều hướng này, một 
điểm đặc biệt của Mật Chú Thừa là sự bất 


g7 


phân ly, hợp nhất của hai thể "Pháp và Trí", 
Trong Bát Nhã Thừa, trí tuệ từ hệ Kinh điển 
được kết hợp hay chịu ảnh hưởng của phương 
pháp, và phương pháp lại chịu ảnh hưởng hay 
kết hợp với trí tuệ. Tuy nhiên, cả hai không 
được diễn giải là hiện hữu trong thực thể của 
một tâm thức duy nhất. 


Làm sao trong Mật Chú lại có sự bất phân ly, 
hợp nhất của Pháp và Trí? Theo Mật Chú, ta có 
pháp môn hành trì Du Già Hộ Phật” (hay còn 
gọi là Du Già Bổn Tôn), trong đó ta phải quán 
tưởng hóa khởi thành Diệu Thân của vị Hộ 
Phật, thành một thể loại từ bi quảng đại tướng, 
và qua hành trì đó mà ta tích tụ công đức. 
Cũng chính tâm thức đó khẳng định Tánh 
Không của sự hiện hữu không có tự tánh của 
chính thân Hộ Phật đó, và như thế, ta thành 


° Hợp nhất giữa Pháp và Trí: e. Union of Method and 
'Wisdom. 

56 Trong các Mật pháp (hay Thành Tựu Pháp, s. saddhana) 
của Du Già Hộ Phật (e. deity yoga), thì vị Hộ Phật nghĩa là 
vị Phật của pháp môn tu mà ta nguyện phải thủ hộ giữ gìn 
hình ảnh trong suốt thời gian của buổi hành trì Du Già Hộ 
Phật đó (Hộ Phật hán ngữ là bổn tôn). 


38 


tựu tích tụ trí tuệ. Đó là điều, làm sao trong 
tâm thức của ta lại có thể đạt yếu tố bất phân 
ly của Pháp và Trí. Dù rằng Pháp và Trí vẫn là 
hai khái niệm riêng rẽ, nhưng cả hai được diễn 
bày trong thực thể của một tâm thức. 


Loại Diệu Thân” mà tôi nói đến ở đây không 
phải là diệu thân bình thường của một người 
nào đó, nhưng đúng hơn, đó là trường hợp của 
một vị du già sĩ mới bắt đầu phát triển thiền 
quán tự khởi mình hóa thành một Diệu Thân. 
Đó là điều khởi lên trong tâm thức của ta. Như 
vậy, khi một du già sĩ quán mình hóa thành vị 
Hộ Phật, và quán chiếu hay là chứng ngộ Tánh 
Không, nghĩa là không có hiện hữu tự tánh của 
Diệu Thân đó, tôi nghĩ rằng phải có một sự 
khác biệt nhỏ nào đó khởi ra trong năng lực 
của tâm thức, do cái đối tượng đặc biệt, chính 
là tiềm năng của Tánh Không. 


% Ở đây nên hiểu rõ, đó chính là điều đặc thù chủ yếu 
của Pháp Môn Du Già Hộ Phật: là tuy quán tưởng tự 
khởi mình thành Diệu Thân (đó là từ bi Bồ Đề, là Pháp), 
mà trong cùng lúc chứng vào trong sự hợp nhất với Tánh 
Không của Diệu Thân, (là Trí của Diệu Thân đó), hành trì 
miên mật như thế gọi là Hợp Nhất giữa Pháp và Tri. 


39 


Trong Bát Nhã Thừa của hệ Kinh điển, chúng 
ta không thấy phương pháp đặc biệt nào nhờ đó 
mà ta có thể đi vào hành trì để cố gắng tạo ra 
cái tiềm năng hay là cái đối tượng, đó là Tánh 
Không mà ta đang thiển định, để nó luôn luôn 
khởi ra trong tâm thức. Trong khi theo hệ phái 
Mật Chú thì ta chuyên hành trì và gìn giữ, thủ 
hộ trong tâm, sự khởi thành tướng dạng của 
Diệu Thân vị Hộ Phật, nhưng cùng lúc đó luôn 
luôn khẳng định sự trống rỗng không có tự 
tánh của Diệu Thân đó. 


Có một điểm rất quan trọng ở đây, đó là sự 
quán tưởng Diệu Thân và khẳng định rõ rệt 
Tánh Không của tự tánh trong tâm thức của 
hành giả. Tâm thức được diễn tả là tướng trạng 
thủ hộ: 1. là cái mang hình tướng của đối tượng 
thủ hộ, hiện quán dưới dạng vị Hộ Phật, và 2. 
trong cùng lúc, chứng ngộ Tánh Không của 
Diệu Thân đó. 


Còn có một dạng thức sâu sắc hơn của sự hành 
trì bất phân ly của tự thể Pháp và Trí. Đó là 
những hành trì nhập vào trong công phu, và 
tạo một dạng thức đặc biệt của sự bất phân ly, 


90 


hợp nhất giữa Pháp và Trí, thành tựu nhờ sự 
tập trung nhấn mạnh mà du già sĩ đặt lên 
những nơi chỗ quan trọng của thân. Tùy theo 
theo các vật thể ở chỗ nào của thân mà hành 
giả du già tập trung thiền định, sẽ có khác biệt 
trong dạng thức của sự hợp nhất bất phân giữa 
Pháp và Trí. Trong Mật Tông Tối Thượng Du 
Già, vật thể đó chính là các khí cực vi tế và tâm 
cực vi tế. Bản chất của vật thể này tự nó đã là 
một tự thể bất phân ly. Muốn hành trì trình độ 
này thì ta bắt buộc phải ngưng các mức độ thô 
của khí và tâm thức. Nhiều phương pháp khác 
nhau được giảng dạy để tập trung định lực đặt 
trọng điểm vào những nơi chốn khác nhau của 
thân, v.v...Đây là một hành trì chuyên quán về 
các kinh mạch, khí và các giọt tỉnh khí của thể 
địch°Š ở trong thân. 


Nói chung, khi muốn phát triển chứng ngộ, ta 
cần phải nhấn mạnh đến sử dụng thiền quán, 
phân tích. Trong Mật Tông Tối Thượng Du Già, 
do những kỹ thuật đặc biệt nói ở đoạn trên, nên 
thiển chỉ, an tâm, lại được nhấn mạnh đến để 


5 Thể dịch, e. essential drops of fluid, là những tỉnh khí 


luân lưu trong các kinh mạch bao gồm các giọt khí. 


91 


phát triển chứng ngộ. Trên trình độ thô của 
tâm thức, khi muốn xác định, tức là chứng 
nghiệm điều gì thì ta cần phải dùng đến thiền 
quán, phân tích và quán xét. Nhưng khi cố ý 
bao gồm cả trình độ vi tế hơn của tâm thức (chứ 
không phải là vô tình theo nghiệp lực mà xảy 
ra một cách tự nhiên), thì các trình độ vi tế hơn 
của tâm thức này (nó chính là các trạng thái 
trong đó các tâm thức thấp và thô lậu đã 
ngừng) trở nên rất là mạnh mẽ và có khả năng 
đối với sự xác định các ý nghĩa và sự vật. Nếu 
vào lúc đó, ta đi vào thiền quán phân tích, thì 
sẽ làm ngưng trình độ vi tế của tâm và ta sẽ rơi 
trở lại vào trong trình độ thô. Vì vậy, vào lúc 
đó, ta không nên dùng thiền quán phân tích và 
chỉ nên đặt trọng điểm trên hành trì thiền chỉ. 


Về các dạng thức thiền định trong Mật Tông 
Tối Thượng Du Già, có hai hệ thống hành trì. 
Một hệ thống nhấn mạnh đến Khí Cực Vi Tế và 
hệ thống kia nhấn mạnh đến Tâm Cực Vi Tế để 
thành tựu thân Phật. Phần lớn các tông phái 
Mật Tông của truyền thống Tân Mật”, như 


5° lịch sử Phật giáo Tây Tạng được phân làm hai thời kỳ 
chính: 1. Thời kỳ Cổ Mật do Tổ Liên Hoa Sanh đi sang Tây 


92 


Mật Tập im Cương (Guhyasamaja), Thắng 
Nhạc Kim Cương” (Chakrasamvara) và 


Tạng cùng với phong trào dịch thuật của thời kỳ Cổ Mật 
(khoảng thế kỷ thứ 8), 2. Sau đó, Phật giáo Tây Tạng bị tàn 
sát trong một thời gian, rồi lại bừng nở lên với Tổ Atisha đi 
sang Tây Tạng cùng với phong trào dịch thuật lần thứ hai 
gọi là Tân Mật (khoảng thế kỷ thứ 10, 11). Ngày nay Cổ 
Mật còn được lưu truyền qua tông phái Nyingma (Cổ Mật 
hay Ninh Mã), còn Tân Mật được lưu truyền qua ba tông 
phái chính là Kargyu (Khẩu Truyền), Sakya (Tát Già) và 
Gelug (Giới Đức hay Cách Lỗi. 

7° Pháp môn Tối Thượng Du Già bao gồm năm pháp tu Du 
Già Hộ Phật chính, quán tưởng năm vị Hộ Phật sau: 

1. Đại uy đức kim cương, c. KR#fšä?>llÍ, s. Yamantaka hay 





là Vajrabharava, t. Shinjeshe, là vị hóa thân phẫn nộ của 
Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi 2. Mật Tập Kim Cương, c. 


2#®$HI, s. Guhyasamaja, t. Sang ba dus pai. 3. Thắng 














Nhạc Kim Cương, c. JE#k⁄ÈBlÍ, s. Chakrasamvwara, t. Korlo 
Demchog, cũng còn gọi là Hải Lỗ Ca Kim Cương, s. Heruka 
t. Trak thung, là vị Hộ Phật Phẫn Nộ, tượng trưng cho sự 
diệt trừ chấp ngã (biểu tượng bằng uống máu). 4. Thời 
luân kim cương, c. Hjfê⁄%hJÍ, s. Kalachakra, t. dus-kyl 





kor-lo, là pháp môn tu tập vừa là Mẫu Mật (e. mother 
tantra) vừa là Mật tông bất nhị (e. non-dual tantra), 


chuyên hành trì nương vào các năng lượng vi tế trong thân 


93 


để đạt giác ngộ. 5. Hỉ kim cương, c. #£4MJÍ, s. Hevajra, f. 





Kyai rdo-rje, là một pháp môn tu quán tưởng vị Hộ Phật Hỉ 
Kim Cương để thành tựu hợp nhất giữa Pháp và Trí. 


Ngoài ra Mật tông còn chia loại ra làm hai: 1. Phụ Mật (e. 
father tantra, đ. pha-rgyud) như là các pháp môn: 
GuhyasamaJa (t. gSang-ba dus-pa) và Vajrabhalrava (. 
rDo-rJe JIgs-byed), còn gọi là Yamantaka (t. gShin-rJe 
gshed). 2. Mẫu Mật (e. mother tantra, ý. ma-rgyud) như là 
Chakrasamvara (. Khor-lo bde-mchog), Kim Cang Phật 
Mẫu (s. Vajrayogini, t. rDo-rje rnal-byor-ma) và Hỉ Kim 
Cương (s. Hevajra, . Kyal rdo-rJe), nhưng đôi khi Hỉ Kim 
Cương cũnng được gọi là bất nhị (non-dual). Phụ Mật 
chuyên tu tập các năng lượng-khí để tự khởi thành một 
thân vi tế, gọi là huyễn thân (e. illusory body, t. sgyu-Ìus) 
và là nhân chính để đạt Sắc Thân Phật (e. Form Body, §. 
rupakaya, t.gzugs-sku). Mẫu Mật chuyên tu tập các tiến 
trình tan rã của sự chết để có thể nhập vào tâm thức vi tế 
của ánh Tịnh Quang (e. clear light, t. 'od-gsal) và nhập 
định ở trong trạng thái đại hỷ lạc của sự chánh niệm ở 
trong Tánh Không, là nhân chính để đạt đến nhất thiết trí 
của chư Phật, cũng là Pháp Thân Phật (e. Truth body, s. 
dharmakaya, t. chos-sku). Mẫu Mật cũng là hành trì thiển 
định trụ trong sự hợp nhất giữa niềm Đại Hỷ Lạc và Tánh 
Không. Pháp môn chính của các Du già sĩ trong phái Giới 


94 


v.v..đều nhấn mạnh đến hành trì cả hai Khí 
Cực Vi Tế và Tâm Cực Vi Tế để thành tựu 
chứng đắc thân Phật, trong khi hệ phái Thời 
Luân Pháp"' chỉ nhấn mạnh đến hành trì Tâm 
Cực Vi Tế. Trong khi dường như là các pháp 
môn như Đại Thủ Ấn (s. Mahamudra, e, the 
Great Seal), và Đại Viên Mãn (Dzog-chen) thì 
lại nhấn mạnh hành trì về tâm thức. Nói 
chung, Tối Thượng Du Già là các hành trì nhấn 
mạnh quán tưởng trên các kinh mạnh, khí và 
các giọt khí. Trong các phái đó, có nhóm chuyên 
tu tập du già về khí, nhóm khác chuyên tu tập 
thiển định phát triển Tứ Đại Hỷ Lạc”. Lại có 
nhóm khác không chuyên tu về kinh mạch, khí 
và giọt khí, mà lại nhấn mạnh tu tập thiền 


Đức (Gelugpa) là Lễ Cúng Dường Đức Bổn Sư (Guru Puja) 
hành trì tu tập kết hợp giữa Huyễn Thân và tâm thức Tịnh 
Quang (xin tham khảo thêm kinh Lễ Cúng Dường Đức Bổn 
Sư, do chính dịch giả Sonam Nyima Chân Giác và Diệu 
Hạnh Giao Trinh dịch). 


7! Thời Luân Pháp, s. Kalachakra. 

72 Tự Đại Hỷ Lạc là phần chính trong quán tưởng bốn lễ quán đảnh 
của đức Phật Kim Cang Trì trong các pháp môn của Tối Thượng Du 
Già như là Lễ Cúng Dường Đức Bồn Sư. 

Tham khảo thêm cuốn Lễ Cúng Dường Đức Bồn Sư (Guru Puja) do 
Sonam NyIma Chân Giác (tức là Không Quán) và Diệu Hạnh Giao 
Trinh dịch thuât. 


95 


định trụ trong trạng thái của tâm vô khái 
niệm, tức là bất nhị, loại sau này bao gồm hai 
pháp môn tu là Đại Thủ Ấn và Đại Viên Mãn. 


Trước khi đi vào hành trì của Mật Tông, ta 
phải thọ lễ quán đảnh. Quán đảnh hay điểm 
đạo là nghi thức để trao truyền và hộ trì ban 
phép lành từ vị thầy (gọi là Lạt Ma Bổn Sư) 
sang vị đệ tử. Dù ta có thể đạt hộ trì khi đọc 
kinh sách v.v.., nhưng có một sự khác biệt khi 
một vị thầy sống động ban thọ cho đệ tử sự hộ 
trì, vì thế, trong Mật Chú, vị Lạt Ma Bổn Sư 
rất được tôn kính. Vị đệ tử phải hết lòng săn 
sóc tôn kính đối với vị Lạt Ma Bổn Sư; tóm lại, 
vị Bổn Sư Lạt Ma phải cẩn trọng và cả vị đệ tử 
cũng phải cẩn trọng trong sự liên hệ. Kinh sách 
có nói: “Khi các hành giả không còn giữ cung 
cách hành trì chân chính hay chính đáng nữa 
thì đó là dấu hiệu của sự Mạt Pháp”. 


Có nhiều loại lễ quán đảnh khác nhau. Giáo 


pháp vẫn giảng là không có vị thần (hay 
thượng đế) sáng tạo nào, nhưng khi vào lễ quán 


96 


đánh thì lại nghe đến rất nhiều các vị thần”. 
Những vị thần đó là ai? Như đã giảng trước là 
ngay từ đầu khi hành trì con đường Bồ Tát, ta 
đã nhắm mục đích đạt đến trạng thái (của vị 
Hộ Phật) mà ta có thể từ đó mang lại sự giúp 
đỡ hữu hiệu, phổ độ mọi chúng sinh hữu tình. 
Do nguyện ước, tâm ý, và mong muốn này, khi 
ta thành Phật, ta sẽ tự nhiên và không cần cố 
gắng mang lại lợi lạc cho chúng sinh khác. Như 
bóng trăng phản chiếu trên mặt hồ, trăng cần 
một chỗ là mặt hồ để soi bóng và hiện ra ảnh, 
cũng như thế, ảnh tướng tự nhiên của Sắc 
Thân Phật cần chúng sinh để hóa hiện ra trước 
mặt. Nhưng ảnh phản chiếu ấy rõ ràng hay mờ 
ám, lớn hay nhỏ là còn tùy thuộc vào cái cỗ 
thuyền chuyên chở mà mặt trăng soi chiếu trên 
đó. Cũng như thế, Sắc Thân Phật hóa hiện tự 
nhiên và không áp đặt trên hành giả, phù hợp 
với sự quan tâm, với căn cơ, lòng tin và nhu cầu 
riêng v.v... 


”3 Vì anh ngữ dịch là “gods”, nên tạm gọi ở đây là thần, 
nhưng thật ra đó là các vị Hộ Phật (xin xem cước chú 66). 


97 


Với những hành giả của ba loại Mật Tông 
Thấp”!, Sắc Thân chư Phật hóa hiện dưới tướng 
dạng sử dụng năm thuộc tính hoan lạc của cõi 
Dục Giới, bao gồm sắc, thanh âm v.v.., nhưng 
không phải trong ý hướng sử dụng niềm khoái 
lạc sinh khởi ra từ giao hoan của hai bộ phận 
sinh dục nam và nữ. Với những hành giả không 
sử dụng được năm thuộc tính hoan lạc của cõi 
Dục Giới thì Sắc Thân sẽ hóa hiện dưới dạng 
Hóa Thân Thù Thắng, nghĩa là dưới dạng của 
một vị Tỳ Kheo cụ túc giới. Còn với các hành 
giả có căn cơ và khả năng v.v.. tu tập được Tối 
Thượng Du Già, và nếu các khả năng ấy có thể 
khai mở và biểu lộ được, thì Sắc Thân sẽ hóa 


7 Mật Tông còn được phân làm bốn loại: I. Tác Mật (s. Kriya 
Tantra, e. Action Tantra), 2. Tu Mật (s. Charya Tantra, e. 
Performance Tantra), 3. Du Già Mật (s. e. Yoga Tantra) và 4. Tối 
Thượng Du Giả Mật (s. Anuttara Yoga Tantra, e. Highest Yoga 
Tantra). Ba loại đầu còn được gọi là ba loại Mật Tông thấp. 


Tác Mật (còn gọi là mật tông hành động), chủ về hành trì 
tụng đọc kinh, chú và lễ lạy. Tu Mật (còn gọi là mật tông tư 
duy), chủ về hành trì cả hai loại Tác Mật lẫn Du Già Mật. 
Du Già Mật chủ về hành trì thiền định du già. Tối Thượng 
Du Già Mật chủ về hành trì thiền định trên các kinh mạch 


và giọt khí. 


98 


hiện dưới tướng dạng của hai vị Hộ Phật nam 
và nữ trong tư thế hợp nhất. 


Với các hành giả có khả năng sử dụng yếu tố 
sân hận trên con đường đạo, vị Hộ Phật sẽ hóa 
hiện dưới tướng dạng phẫn nộ, còn với nhữg 
người chuyên sử dụng tham ái thì vị Hộ Phật 
sẽ hóa hiện dưới dạng an hòa. Trong bối cảnh 
này mà ba trình độ tu tập hay hành trì đó được 
diễn giảng qua những hành trì để tiêu trừ 
tham ái, hành trì quảng đại và tu tập hay hành 
trì của pháp môn Đại Thủ Ấn. Cũng giống như 
đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã hạ sanh làm một 
chúng sinh, và thị hiện dưới dạng một người, có 
chư vị Hộ Phật trong hệ Mật Tông hóa hiện 
thành một vị Hộ Phật. Mặt khác, như là vị Mật 
Tập Kim Cương (GuhyasamaJa), vẽ trong Mạn 
Đà La ba mươi hai vị Hộ Phật, là trường hợp 
một vị Hộ Phật hóa hiện dưới ba mươi hai 
tướng dạng khác nhau. Nhưng không phải là có 
ba mươi hai vị đó. Chỉ có một vị thôi, và tất cả 
các vị còn lại kia chỉ là sự hóa hiện thành các 
tướng dạng khác nhau của cùng một vị đó. 


Nếu quý vị sử dụng được những điều tôi đã 
diễn giảng ở trên như là một cái chìa khóa mở 


99 


cửa, quý vị sẽ tăng trưởng thêm trí tuệ. Sau khi 
thọ lễ quán đảnh, điều quan trọng là cần phải 
hành trì các giới nguyện. 


Khi giảng về các tri kiến, điều quan trọng phải 
hiểu là cũng giống như khi bàn luận về cảm 
giác, chúng ta có thể nói về chủ thể, là người 
cảm thấy và đối tượng, là cái bị cảm thấy, như 
vậy, nói về tri kiến, chúng ta cũng có thể nói về 
điều tri kiến và người chứng tri kiến. 


Trong Tối Thượng Du Già, từ ngữ tri kiến được 
dùng chủ yếu trong bối cảnh người tri kiến, tức 
là chủ thể tri kiến. Dù rằng không có sự khác 
biệt gì đối với Tánh Không là cái được tri kiến, 
vẫn có sự khác biệt trong tâm thức, là chủ thể 
có sự tri kiến về Tánh Không đó. Trong ý hướng 
này mà vị Thánh Tổ Tát Già (Sa-kya Pandita) 
đã nói rằng Kinh (hiển giáo) và Mật có cùng 
một tri kiến. Cũng có rất nhiều câu nói tương tợ 
như thế trong truyền thống Giới Đức (Ge-lug). 
Hàm ý là muốn ám chỉ đến đối tượng được tri 
kiến, đó là Tánh Không. 


Không có sự khác biệt nào giữa Tánh Không 
của Kinh điển và Tánh Không của Mật Chú. 


100 


Tuy nhiên, nhắc lại thêm lần nữa, tông phái 
Tát Già (Sa-kya) nói là có bốn tri kiến khác 
nhau và có bốn loại quán đảnh trong Tối 
Thượng Du Già. Tương tợ, tông phái Giới Đức 
(Ge-lug) có hàm ý nói đến tri kiến Hợp Nhất 
bất phân giữa Hỷ Lạc và Trí Tuệ”. Trong các 
trường hợp đó, hàm ý không chỉ đến đối tượng 
tri kiến mà chỉ đến chủ thể tri kiến: đó là nói 
đến chính cái tâm tri kiến vào trong Tánh 
Không. Có một sự khác biệt ở đây, cho dù 
không có sự khác biệt về cái đối tượng tri kiến. 
Trong các tông phái Khẩu Truyền (Ka-gyu) và 
Cổ Mạt (Nying-ma), đều có nói là tri kiến của 
Mạt Chú cao hơn tri kiến của Kinh Điển. Tất cả 
các điều đó là để hàm ý nói đến sự tri kiến một 
loại tâm khác biệt và vi tế hơn,. 


Trong tông phái Tát Già, có trình bày sự Hợp 
Nhất bất phân giữa luân hồi và Niết Bàn. Có 
nói rằng ta phải hiểu rõ điểm Hợp Nhất bất 
phân giữa luân hồi và Niết Bàn trên ý nghĩa 
của “giòng nhân tương tục”, là tạng thức, cái 
nền tảng chứa đựng tất cả. Có những sự khác 


Hợp Nhất giữa Hỷ Lạc và Trí Tuệ (Tánh Không), e. 


Dnion of Bliss and Emptiness. 


101 


biệt trong các bài giảng của chư vị Thánh giả 
Ấn độ và vài sự khác biệt nhỏ trong diễn giảng 
của tông phái Tát Già, nhưng cái “giòng nhân 
tương tục”, tạng thức chứa đựng tất cả, ám chỉ 
đến thực tánh của tâm thức. Trong Bí Mật Tập 
Hội có giảng giải về các đệ tử và những loại căn 
cơ khác nhau. Căn cơ tối thượng là những vị 
tương tợ-châu bảo. Vị đó có thể mô tả là “giòng 
nhân tương tục”, là tạng thức chứa đựng tất cả. 
Trong chính hệ giáo lý của tông phái Tát Già, 
Tổ Mang-to Lhun-drup Gya-tso, là một vị đại 
học giả, đã tìm thấy cái “giòng nhân tương tục” 
tạng thức chứa đựng tất cả này chính là Tâm 
Thức Tịnh Quang bẩm sinh trong chúng ta. 


Trong một hệ giáo lý khác của tông phái Tát 
già, giòng tương tục đó được nhận biết như là 
bao gồm tất cả những uẩn và những đại, hữu 
lậu bất tịnh v.v..của thân. Trong cái “giòng 
nhân tương tục” tạng thức chứa đựng tất cả 
đó, hệ giáo lý nói rằng nhất thiết pháp của cõi 
luân hồi đều đã viên mãn trong tự tánh của nó. 
Nhất thiết pháp của đạo lộ đều viên mãn như 
là các phẩm hạnh thù thắng. Nhất thiết pháp 
của Phật quả đều viên mãn trong cung cách 
của các quả báo. 


102 


Đối với sự bình đẳng giữa luân hồi và Niết bàn, 
trong hệ Kinh điển, Tổ Long Thọ đã nói: "Luân 
hồi và Niết bàn đều không có hiện hữu tự tánh: 
Một tâm thức chứng ngộ Tánh Không, không có 
hiện hữu tự tánh, của một mầm cây và một 
tâm thức chứng ngộ Tánh Không, không có 
hiện hữu tự tánh, của một Diệu Thân cũng 
giống như nhau. Cũng như thế, khi ta đã thấu 
rõ ý nghĩa của sự vô (hiện hữu) tự tánh của cõi 
luân hồi và khi tất cả các khổ đau thực sự, cùng 
các nguồn gốc khổ đau đã tắt ngấm thì cái 
trạng thái thực tại tắt ngấm đó chính là Niết 
Bàn. Đó là theo hệ Kinh điển. Giờ đây, chủ ý 
của tông phái Tát Già trình bày sự bình đẳng 
giữa luân hổi và Niết Bàn là để tri kiến rằng: 
"tâm và thân bất tịnh tạo bởi các uẩn bất tịnh 
v.v...tự bổn tánh đã là tâm và thân thanh tịnh 
tạo bởi các uẩấn, các đại thanh tịnh” v.v...Theo 
tư tưởng của vị đại học giả Lhun-drup Gya-tso, 
ta nên tri kiến rằng nhất thiết pháp của luân 
hồi và Niết Bàn chỉ là sự hóa hiện và phản 
chiếu của tâm thức Tịnh Quang bẩm sinh căn 
bản. Do đó ở đây, chúng ta đivào bàn luận 
về tâm thức Tịnh Quang bẩm sinh căn bản. 


108 


Hệ phái Khẩu Truyền (Ka-gyu) có hành trì bốn 
pháp du già. Pháp đầu tiên dạy “rụ tâm nhất 
điểm”, pháp thứ hai dạy “dứt trừ các tâm khái 
niệm và tâm biến kế nhị nguyên”. Hai pháp 
trên cũng có chung trong hệ Kinh điển. Với 
pháp thứ nhất, ta sẽ chủ yếu thành tựu thiền 
định chỉ, an tâm. Với (pháp thứ hai) trạng thái 
xa ha, dứt trừ không còn mọi tâm biến kế, ta sẽ 
chủ yếu thành tựu trực ngộ vào trong Tánh 
Không. Thứ ba là pháp "du già nhất vị", được 
xem là loại trực ngộ cao hay sâu sắc hơn, trong 
đó nhất thiết pháp của luân hồi và Niết Bàn chỉ 
có một vị duy nhất của Tâm Thức Tịnh Quang 
bẩm sinh. Một lần nữa, điều này dẫn đến Tâm 
Tịnh Quang và Tối Thượng Du Già. Khi ta ởi 
sâu vào hành trì này, ta sẽ đi vào pháp du già 
thứ tư, là "du già vô thiển" Như Tổ Long Thọ 
đã nói trong Ngũ Thứ Đệ Luận, diễn giảng đạo 
lộ của Kim Cương Mật Tập Hội như sau "Khi ta 
đi đến giai đoạn hợp nhất này thì không còn 
đạo lộ mới nào khác để học". Đây là cùng một 
ý nghĩa với "du già vô thiền". 


104 


Chúng ta cần phải phân biệt giữa tâm và bổn 
tâm (t. sem và t. sems-nyid”®, nghĩa là phân 
biệt giữa tâm và tâm nguyên thủy. Bổn tâm là 
pháp thân bẩm sinh, là tâm Tịnh Quang bẩm 
sinh căn bản”. Cho dù các tướng trạng tịnh 
hay bất tịnh thì tất cả cũng chỉ như là những 
sóng của Pháp Thân, hóa hiện từ vũ trụ của 
Pháp Thân. Điểm sau cùng này liên hệ đến 
pháp môn Đại Thủ Ấn của tông phái Khẩu 
Truyền (Ka-gyu). 


Và đối với tông phái Giới Đức (Ge-lug), nếu ta 
đặt câu hỏi là các tri kiến trình bày ở trên có 
phù hợp với tri kiến của Trung Quán nói chung 
không - thì câu trả lời là không. Nhưng ta có 
thể nói là các tri kiến ở trên phù hợp với tri 
kiến đặc biệt của Trung Quán trong Tối 
Thượng Du Già, có liên hệ đến sự hợp nhất 
giữa niềm Hỷ Lạc và Tánh Không. Trên bình 
diện đó, cả hai tri kiến đều y như nhau. Trong 


% Tham khảo sách: "Ocean Of Eloquence, Tsongkhapa's 
Commentary on the Yogacara Doctrine of Mind", 
'Tsongkhapa, translated by Gareth Sparham, Shotaro Lĩida, 
tr. 22-28. 

7 Thiền ngữ gọi là tự tánh (tự tánh thanh tịnh). 


105 


giáo lý của Hiển giáo và cả Mật giáo của phái 
Giới Đức có nhấn mạnh rõ rệt rằng tri kiến là 
đối tượng tri kiến, nghĩa là những điều được tri 
kiến, là cái Tánh Không được tri kiến. Tuy 
nhiên, trong hệ Giới Đức cũng có diễn giảng về 
sự khác biệt của tri kiến trong ý nghĩa của chủ 
thể. Bởi vì trong đó diễn giảng là: nhất thiết 
chư pháp tịnh hay bất tịnh của cõi luân hồi và 
Niết Bàn cũng như cái hóa hiện của Tánh 
Không (là đối tượng,) ta đều cũng phải tri kiến 
đó là sự hóa hiện của chủ thể, là cái tâm thức 
tri kiến, là cái tâm bẩm sinh bất phân, hợp 
nhất của Hỷ Lạc và Tánh Không. Như là Tổ 
Long Thọ đã nói trong Ngũ Thứ Đệ Luận, 
"Hành giả du già tự mình an trụ trong thiền 
chỉ, an định tâm, như huyễn, và y như thế mà 
tri kiến nhất thiết pháp theo cùng một cách đó, 
trực nhận đó chính là các hóa hiện của bổn tâm 
bẩm sinh bất phân, hợp nhất của Hỷ Lạc và 
Tánh Không.” 


Đối với pháp môn Đại Viên Mãn (Dzog-chen), 
tri kiến của Đại Viên Mãn, phương cách diễn 
giảng rất là khác biệt, nhưng tựu chung cũng 
sẽ đưa đến cùng một điểm. Nguồn tài liệu tôi 
dựa trên đó là của vị đại học giả và đại hành 


106 


giả Do-drup-chen”Š Jig-me Ten-pali Nyi-ma; là 
một du già sư phi thường. Trong Đại Viên Mãn, 
hàm ý là chỉ đến bổn tâm Tịnh Quang, nhưng 
lại dùng từ ngữ của "phàm tâm" để diễn tả. 
Cần phải phân biệt hiểu rõ sự khác biệt giữa 
hai từ ngữ tây tạng “sems” và "rigpa"”, nghĩa là 
"tâm" và "bổn tánh trí". Trong hệ thống Cổ Mật 
(Nying-ma), Tối Thượng Du Già được phân ra 
làm ba loại, 1. Đại Du Già (Maha yoga), 2. Viễn 
địa Du già (Anu yoga) và ở. Đại Viên Mãn (ÄtU 
yoga). Đại Viên Mãn (Ati Du Già) lại phân ra 
làm ba loại "Tâm bộ", "Quảng bộ” và 
"Tĩnh Giáo bộ”. VỊ đại sĩ Do-drup-chen đã nói: 
"Tất cả các hành giả của Tối Thượng Du Già 
trong Tân Mật và Cổ Mật đều chỉ tu tập về bổn 
tâm Tịnh Quang bẩm sinh mà thôi": 


78 Dodrupchen Jigmé Tenpal Nyima (1865-1926) là vị hóa 
thân viện trưởng tu viện Dodrupchen đời thứ ba và là một 
trong những vị Tổ sư Tây Tạng giỏi nhất vào thời đó, và là 
vị thầy của nhiều cao tăng Tây Tạng, trong đó có cả vị 
Jamyang Khyentsé Chö kyi Lodrö . Ngài được sự 
tôn kính của Đức đương kim Đạt Lai Lạt Ma, tôn xưng là vị 
“Du Già Sư phi thường và là một đại học giả”. 


107 


Sự khác biệt là ở chỗ, trong các hệ thống khác, 
ở các giai đoạn tu tập khởi đầu có nhiều đạo lộ 
sử dụng khái niệm để tiến sâu vào các giai 
đoạn sau. Trong khi với Đại Viên Mãn, hành 
giả dựa ngay trên các giáo pháp tỉnh túy ngay 
từ khởi đầu, không cần nhờ đến các khái niệm 
giúp đỡ, ngay từ đầu, sự tu tập đã nhấn mạnh 
trên cái bổn tánh trí (rigpa). Ta đặt trọng tâm 
trên bổn tâm ngay từ đầu. Như vậy, gọi là giáo 
lý vô công dụng”. 


Bởi vì có một sự nhấn mạnh lớn trong hệ giáo 
lý Đại Viên Mãn trên tu tập về bổn tâm Tịnh 
Quang bẩm sinh, nên có sự trình bày khác 
thường về nhị đế. Vì thế nên gọi là nhị đế đặc 
biệt. Điều này có thể giải thích sơ lược như sau, 
cái gọi là tánh căn bản và bẩm sinh chính là 
chân đế, và bất cứ cái gì liên hệ đến những thứ 
ngoại lai, đều là tục đế. Trên quan điểm này, 
bổn tâm Tịnh Quang bẩm sinh trống rỗng 
không có tất cả những gì của tục đế, không có 
những pháp ngoại lai, như thế có nghĩa là Tha- 


79 Vô công dụng (hay vô công dụng hạnh), không cần dùng 


sức, e. Íree of exertion. 


108 


Tánh-Không”, là Tánh Không của những thứ 
khác (ngoài nó). Tuy vậy còn nói thêm là cái 
bổn tâm Tịnh Quang bẩm sinh này có một bản 
tánh thuần thanh tịnh, như thế, tâm ấy không 
vượt khỏi bản chất của Tánh Không, không có 
hiện hữu tự tánh, đã được đề ra trong kỳ 
chuyển pháp luân thứ haiẺ' của Phật giáo. 


Vì Tha-Tánh-Không này đã được đề ra trong ý 
hướng phù hợp với “Tánh Không, không có hiện 
hữu tự tánh” trong kỳ chuyển pháp luân thứ 
hai, như trong Trung Quán, có một số học giả 
gọi đó là Tha- Tánh- Không đúng. Trong khi chư 
vị học giả đã gọi "cái giáo lý về Phật tánh, hay 
là bổn tâm Tịnh Quang, trong đó đã nhìn hạ 
thấp kỳ chuyển pháp luân thứ hai xuống, 
để biện luận rằng cái bổn tâm Tịnh Quang có tự 
tánh", là loại tha-tánh không sai lầm. Rất 
nhiều chư vị trong các hệ phái của Phật giáo 
Tây Tạng, Cổ Mật (Nying-ma), Khẩu Truyền 
(Ka-gyu), Tát Già (Sa-kya), Giới Đức (Ge-lug) 


$9 Tha-Tánh-Không, t. Shen-Tong, e. other-emptinness, đối 
với lại Tự Tánh Không, t. Rang-Tong, e. Self-emptiness. 

°' Cũng còn gọi là lần chuyển pháp luân ở giữa vì Đức Phật 
có ba kỳ chuyển pháp luân. 


109 


đã đặc biệt bác bỏ lối trình bày của một vài 
cách nhìn cho rằng chân đế là có tự tánh. Chư 
vị cũng bác bỏ lối trình bày của một số người 
cho rằng: “Tánh Không, không có hiện hữu tự 
tánh” giảng dạy trong hệ Trung Quán là một 
loại giáo lý thấp, và gọi đó là một “Tự-Tánh 
Không” thấp kém. Loại giảng dạy như thế là 
không đúng. 


Giáo lý khẩu truyền đến từ vị đại sư Dzong-sar 
Khyentze Cho-kyi Lo-dro có nói rằng 
các giáo trình về những địa chứng ngộ của đạo 
lộ trong hệ thống Cổ Mật đã được nhìn từ tầm 
mắt của Đức Phật. Trong khihệ Tát Già, các 
trình thuyết về đạo lộ thì lại giảng chính yếu 
theo ngôn ngữ của các chứng ngộ tâm linh của 
một du già sĩ trên đạo lộ. Còn hệ Giới Đức thì 
lại trình bày chính yếu điều đó trên tầm 
nhìn của mộtchúng sinh bình thường. Đó là 
điều quan trọng cần phải xem xét, nó có thể 
giúp đỡ ta vượt qua rất nhiều sự hiểu lầm. 
Trong bài luận của Tổ Tông Khách Ba có đề ra 
nhiếu câu hỏi gút thắt và khảo sát cũng như 
giải trừ các gút thắt đó theo cách tri kiến của 
một vị Phật. Ngài đã đi vào sâu trong sự phân 
tích về cách làm sao một vị Phật tri kiến nhất 


110 


thiết chư pháp, và phân ra làm các loại hữu lậu 
(bất tịnh) hay vô lậu (tịnh). 


Trong khi đi trên đạo lộ, và để tạo ra những 
chủng tử đặt trọng điểm trên các tu tập về khí 
và về tâm liên hệ đến cách thức thành tựu Phật 
quả, ta tu tập phát triển “Hợp Nhất giữa 
Huyễn Thân thanh tịnh và Tâm Thức Tịnh 
Quang”. Bây giờ, tôi đã đề cập từ trước, có một 
hệ thống tu tập chỉ đặt trọng điểm trên tâm 
thức. Trong hệ tu tập của Thời Luân Pháp 
(Kalachakra), tùy thuộc vào sự thành tựu Hợp 
Nhất của vô sắc thân (Tánh Không) và niềm Hỷ 
Lạc bất động ””, mà Phật quả được thành tựu. 
Và còn có một cách thức thứ ba nữa, là thành 
tựu “Hồng Quang Thân”, chính là cách thức 


3 Đây là phương cách tu tập thứ nhất: “Hợp Nhất 
Huyền Thân và Tịnh Quang Tâm”, e. union of iÌlusory 
body and clear hght mìnd.. 

°3 Vô sắc thân: thân này trống rỗng, không có hình sắc, 
cũng là Tánh Không. Đây là phương cách tu tập thứ 
hai: “Hợp Nhất Tánh Không và Đại Hỷ Lạc”, e. Union 


oŸ Emptiness and Great Bliss. 
3 Đây là phương cách tu tập thứ ba: “Hồng quang thân” (thân 
câu vông, t. Jalũ, Ja lus). Khi thành tựu Đại Viên Mãn sẽ chứng đắc 


An?” 


“hồng quang thân” tức là thân cầu vồng bảy sắc. Thân này chăng 


111 


đặc thù riêng của tiến trình tu tập Mẫu Mật. 
Trong hệ tu tập Cổ Mật (Nying-ma) của pháp 
môn Đại Viên Mãn, tùy thuộc trên thành tựu 
viên mãn bốn tưồng trạng mà ta tiêu trừ tất cả 
các yếu tố thô lậu của thân, giống y như là 
trong hệ thống tu tập thành tựu Phật quả bằng 
cách “Đại Chuyển Thức Thành Tựu Hồng 
Quang Thân””? 


Đến đây là chấm dứt bài giảng Duyên Khởi của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma, trích từ "CHÖ YANG 
The Voice of Tibetan Religion and 
Culture" Số3, Biên tập bởi: Pedron Yeshi, Phụ 
biên: .Jeremy Russell. 


phải là thân phàm da thịt, mà cấu tạo từ ánh sáng thanh tịnh giống 
như mặt trời hay mặt trăng, như là ảnh trong gương. Còn gọi là thân 
không có bóng. Hành trì thành tựu qua ba phương cách: 1. Thành 
tựu Hồng Quang Thân (t. 'jalus) lúc chết nhờ hành trì pháp môn 
Trekchod, chỉ còn lưu lại tóc và móng tay, hành trì như thế mất 7 
ngày, thân càng ngày càng teo nhỏ lại. 2. Thành tựu Quang Thân (t. 
'od-lus) lúc chết nhờ hành trì pháp môn Thodgal trường hợp của vị 
sư Garab Dorje). 3. Thành tựu Đại chuyển thức ((. Jalus pho-wa 
chen po) nhờ hành trì pháp môn Thodgal, không cân “phải chờ đến 
lúc chết, như trường hợp của chư tổ Padmasambhava, Vimalamitra. 


° Đại chuyển thức thành tựu hồng quang thân: t. 'pho-wa 


chen po. 


112 


Bản Việt dịch do Ly Bui pháp danh 
Sonam Nyima Chân Giác, Canada tháng 9, 
2008. 


Các sách tham khảo: 

1. “The Meaning of Life”. Tác giả: Đức Đạt 
Lai Lạt Ma, dịch giả: .Jeffrey Hopkins. 

2.A History of Indian Buddhism”. Tác giả: 
Hirakawa Akrra, dịch giả: Paul Groner. 

3. “Meditation on Emptiness°. Tác giả: 
Jeffrey Hopkins. 

4. “Ocean (Of Eloquence. Tsongkhapa's 
Commentary on the Yogacara Doctrine of 
Mind”. Tác giả: Tsongkhapa, dịch giả: Gareth 
Sparham, Shotaro Lñda. 

5. " Sadhana della divinità solitaria 
Yamantaka-Vajrabhairava — 
Traduzione e ølossario della version 
cinese di Nenghai (Parte ID ", Revue 
đEtudes Tibétaines No8 — Octobre 
2005... Tác giả: Ester Bianchi 

6. “Joyful Path of Good Fortune: The 
Complete Buddhist Path to 
Enlightenment”. Tác giả: Geshe Kelsang 
Gvatso. 


113 


7. “Trung Luận, Madhyamaka-SŠästra”. Hán dịch 
Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thâp. Việt dịch: Thích 
Nữ Chơn Hiền. 


114 


